


CHẾT TRONG AN BÌNH 
Louïng and Ding 


Tỳ-khưu VISUDDHACARA 
Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 


CHẾT TRONG AN BÌNH 
LOVING ANH) DYING 


T)-khưu Visuddhacara 
Malaysia, 1993 


Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 
California, USA, 2004 


Bình Anson hiệu đính 0à trình bà. 
Phiên bản: 19/12/2020 3:02 PM 


MỤC LỤC 


Lời người dịch 
Lời tựa 


XIN CHÀO TỬ THÂN 
HAI QUYẾT TÂM 
Nói chuyện đó bằng cả hoa lá 
ĐỐI PHÓ VỚI BỆNH TẬT 
Chúng ta có thể hành thiền 
NGỢI KHEN BÀ KUAI CHAN 
CHÚNG TA PHẢI LÀM TRÒN BỔN PHẬN 
Làm nhẹ bớt khổ đau 
THƯƠNG YÊU LÀ HIỂU BIẾT 
Con người và con bọ cạp 
Năm giới 
CHÚNG TA LÀ CỨU TINH CỦA CHÍNH MÌNH 
Tái sinh ngay tức khắc 
Chia sẻ công đức ảnh hưởng ra sao 
Tang lễ Phật giáo là một tang lễ đơn giản 
Chúng ta có thể học hỏi từ người khác 
Không triệt bỏ phiền não 
Về phần tôi 
PHẢI CHẾT THANH THẢN 
Những giọt nước mắt sung sướng 
Làm cho bầu không khí thanh tịnh 
Chập tư tưởng cuối cùng 


SUY NGÃM VỀ CÁI CHẾT 
Khi bốn trái núi đổ xuống 
Ý thức cấp bách 
Suy ngẫm dẫn đến hiểu biết và chấp nhận 
Than vãn khóc than không tác động tro cốt 
Cái chết không xa lạ gì với chúng ta 
Cái chết nhất thời 
Vấn đề đáng suy nghĩ 
MỘT THẾ GIỚI KHÁC THƯỜNG 
MỘT NỤ CƯỜI NGỌT NGÀO NHẤT 


ko 


LỜI TỰA 


Tôi viết tập sách này nhằm chia sẻ một số suy nghĩ về cái 
chết với bất cứ ai quan tâm muốn tìm hiểu về cái chết. 
Suy nghĩ về cách chúng ta có thể trực diện với cái chết — 
bằng can đảm và tính thanh thản, có phẩm cách. Và nếu 
bạn muốn bằng một nụ cười. Suy nghĩ về cách đương 
đầu với khổ đau, cách sống bằng trí tuệ và lòng từ bi, hay 
bằng nhiều thứ về điều đó mà chúng ta có thể tập trung 
được cho đến khi chúng ta chết. 


Nhưng thường thường người ta không thích nói về cái 
chết. Bất cứ lúc nào vấn đề này được đề cập, người tạ bắt 
đầu cảm thấy khó chịu. Đặc biệt được coi là cấm ky 
không được nói đến vào những dịp tốt lành như sinh 
nhật hay Năm Mới. Làm như đề cập đến từ chết vào 
những dịp tốt lành có thể gây tai hại và mang lai vận rủi 
hay chết sớm! Đương nhiên, tôi không đồng ý với những 
ý tưởng như thế. Với tôi, điều đó chỉ là dị đoan. Tôi có 
thể hiểu dù cho người ta coi vấn đề về cái chết trong 
những dịp tốt lành là không ý nhị. Nhưng tôi cho rằng 
nghẫm nghĩ về cái chết và cả đến những dịp như sinh 
nhật và Năm Mới là tốt và đúng, có lẽ nên suy ngẫm 
nhiều hơn nữa vào những dịp như vậy. Tại sao? Bởi vì 
chúng ta có thể xét thấy chúng ta không phải ngày một 
trẻ lại mà ngày một già đi và cứ mỗi năm trôi qua mang 
chúng ta đến gần nhà mồ. Trong suy ngẫm như thế, 
chúng ta có thể đánh giá lại đời sống mình, thẩm xét lại 
vị trí của mình và xem xét liệu chúng ta có đi đúng 
hướng hay không - hướng của trí tuệ và từ bi. 


6 


Là một nhà sư, tôi thường quán niệm về cái chết. Việc 
này nhắc nhở tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, 
không uống phí ngày giờ vô ích dù tôi phải thú nhận tôi 
vẫn còn thỉnh thoảng lãng phí thì giờ quý báu; vì như 
quý vị biết cái tâm đôi khi rất bướng bỉnh và lười biếng. 
Tuy nhiên bởi suy ngẫm thường xuyên về cái chết, tôi 
luôn nhớ rằng tôi phải tìm ra nhiều thì giờ hành thiển tuệ 
giác hơn nữa để tôi có thể thanh lọc tâm ra khỏi những ô 
nhiễm của tham sân và sỉ. 


Đức Phật khuyên chúng ta nên thường xuyên suy ngẫm 
về cái chết, hàng ngày hay vào bất cứ lúc nào. Nó sẽ khơi 
dậy trong chúng ta sự tỉnh thức - ý thức cấp bách để 
phấn đấu tích cực hơn nữa nhằm loại bỏ khổ đau do tâm 
ô nhiễm và bị lừa dối mang lại. Tôi thích nói về cái chết. 
Đó là đề tài sở thích của tôi. Phải chăng tôi bệnh hoạn? 
Cũng được đi - Cứ tiếp tục. Bạn có thể nói tôi bệnh hoạn 
và gì đi nữa là tùy bạn. Không sao cả. Tôi không bận tâm. 
Người ta, có nghĩa không chỉ có tôi mà cả bạn nữa, phải 
thừa nhận nhân quyền căn bản được bày tỏ quan điểm và 
cảm nghĩ miễn là bày tỏ như vậy một cách chính đáng, 
đồng cảm, không bị áp đặt và bất bạo động. Không ai có 
thể giận dữ với một người vì việc bày tỏ bằng cách thức 
như vậy, dù không may là đôi khi chúng ta quên và trở 
nên nóng nảy. Nhưng trở lại với đề tài này, tôi luôn cân 
nhắc, tôi luôn băn khoăn và vẫn đang băn khoăn: Tại sao 
chúne ta sống? Tại sao chúng ta chết? Tất cả cái đó là gì? Cái 
đó để làm gì? Cho trục ñích sì? Vì cứu cánh ì? 

Chắc chắn nhiều câu trả lời đã được đề nghi. Tôi chắc 
chắn có nhiều người rất vui vẻ cho tôi những câu trả lời 
về những câu hỏi này từ khi con người biết suy nghĩ và 
cân nhắc. Nhưng tôi không thể nói là tôi đã thỏa mãn với 


Z 


tất cả những câu trả lời được đưa ra. Tôi vẫn còn đang 
tìm kiếm. Trong những ngày này tôi đã trở thành một 
nhà sư Phật giáo và hành thiền. Tôi nguyện giữ năm giới 
không giết hay làm hại, không trộm cắp hay lừa đảo, 
không phạm tội gian dâm như ngoại tình, không nói dối 
và không dùng rượu hay ma túy. Thêm nữa là một nhà 
sư, tôi phải tuân thủ cuộc sống độc thân và những giới 
khác của một nhà sư. 

Tôi không thể nói cho đến nay tôi đã tìm thấy tất cả 
những câu trả lời đối với những câu hỏi của tôi, nhưng 
tôi đã tìm thấy sự an ủi, sự thoải mái nào đó trong giáo 
hệ của Đức Phật. Tôi có thể nói hiểu lời dạy của Đức Phật 
về chánh niệm và từ bi. Và tôi vẫn thiền. Có lẽ tôi có thể 
tìm thấy tất cả câu trả lời vào một ngày nào đó. Sẽ rất tốt 
đẹp nếu tôi có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, thì 
cũng không sao. Những vấn đề nào mà tôi đã thử thách. 
Tôi sẽ rất sung sướng dù cho tôi phải thử chết. Vì dẫu sao 
thì tôi cũng đã thử. Bằng cách đó đời sống của tôi vẫn còn 
có ý nghĩa, ít nhất là ở mức độ nào đó. Và đương nhiên 
theo đường lối này, tôi sẽ cố gắng truyền bá càng nhiều 
càng tốt sự vui vẻ và hạnh phúc theo khuynh hướng và 
khả năng của tôi. 

Tôi đã cố gắng viết cuốn sách này để chia sẻ sự hiểu biết 
giới hạn của tôi về cuộc sống và cái chết. Tôi cảm thấy 
chúng ta cần thảo luận vấn đề cái chết một cách thăng 
thắn. Chúng ta không nên sợ đưa đề tài này ra. 


Nếu không, làm sao chúng ta có thảo luận và học hỏi 
được? Khi chúng ta có thể thảo luận công khai, học hỏi và 
hiểu biết, điều đó rất tốt vì chúng ta có thể đi đến chấp 
nhận cái chết. Chúng ta có thể biết cách đối phó với nó 


8 


tốt hơn. Điều này rất quan trọng; vì lý do đơn giản là tất 
cả chúng ta đều phải chết. Không ai có thể thoát khỏi. Và 
nếu chúng ta không thể hiểu cái chết ngay bây giờ, làm 
sao chúng ta có thể hiểu vấn đề đó khi chúng ta nằm trên 
giường lúc lâm chung, vào lúc sắp thở hơi cuối cùng? 
Phải chăng chúng ta thể vượt qua được sợ hãi và bối rối? 
Cho nên tốt hơn là chúng ta học hỏi tất cả về cái chết 
ngay từ giờ. Chắc chắn điều đó sẽ rất có ích cho chúng ta. 
Vậy chúng ta không cần sợ hãi nữa. Chúng ta sẽ có lòng 
tin, và khi cái chết đến chúng ta có thể ra đi với nụ cười. 
Chúng ta có thể nói: “Tử Thẩn, cứ làm điều xấu nhất đi. Ta 
biết mỉ rồi uà ta có thể trỉm cười ". 

Tôi viết tập sách này một cách thắng thắn và hấp dẫn 
theo khả năng. Tôi đã cố gắng để nó không quá học thuật 
hay cứng nhắc. Tôi chỉ muốn quý bạn vui vẻ đọc cuốn 
sách này, khúc khích cười những phần có thể đáng cười 
và có thể học được một hay hai sự việc có thể giúp ích 
cho bạn trong cuộc sống, tình thương và chết chóc. Ngoài 
ra tôi không viết thiên về tư cách một tu sĩ với một người 
không chuyên môn mà là cách nói của con người với con 
người. Cho nên tôi đã viết hoàn toàn tự do vói mục đích 
truyền cảm, đi vào lòng người. Mặc dù tôi không thể nói 
tôi đã thành công hay thất bại đến đâu! Chỉ quý bạn sẽ là 
sự phán xét tốt nhất về điều đó. 

Vì tôi là một nhà tu Phật giáo, độc giả sẽ thấy nội dung có 
nhiều chuẩn tắc đạo đức và khái niệm Phật giáo. Đương 
nhiên, một số giá trị như tình thương và từ bi là phổ biến. 
Chúng không thuộc về một tôn giáo nào cả mà thuộc về 
tất cả. Tất cả các tôn giáo đều dạy tình thương và từ bi. 
Chúng đều là những tôn giáo tốt. Nhưng chính chúng ta 
những tín đồ lại không tuân theo. Cho nên chúng ta 


chém giết, làm thương tổn, và gây tác hại dưới danh 
nghĩa tôn giáo. Ai là người đáng trách ngoài chúng ta ra?! 
Không phải tôn giáo hay những khai sáng ra tôn giáo bao 
giờ cũng thuyết giảng tình thương, trí tuệ, và lòng khoan 
dung, tha thứ và từ bi sao? Nếu chúng ta có thể tỉnh thức 
trước sự ngu si của chúng ta thì chúng ta có thể thương 
yêu thật tình. Chúng ta có thể sống như anh chị em với 
độ lượng, kiên tâm và thông cảm, với tình thương và từ 
bị. 


Tôi viết tập sách này chủ yếu là cho các Phật tử. Nhưng 
những người không phải là Phật tử có thể đọc và tìm thấy 
một số lợi ích, một số lãnh vực đồng thuận, đánh giá 
đúng và hiểu biết chung. Tối thiểu, họ cũng biết đến 
quan điểm của Phật giáo, cách giải quyết vấn đề và trí 
tuệ của Phật giáo. Điều bổ ích là biết quan điểm của 
nhau, nó dẫn đến độ lượng hơn, thông cảm hơn và đánh 
giá đúng cách giải quyết và niềm tin của người khác. Về 
phần tôi, tôi không có một chút ý thích nào nhằm đổi đạo 
của người khác. Việc đó phải thật rõ ràng. Hãy để cho 
mọi người thực hành tôn giáo của riêng họ và hãy để cho 
họ rèn tập tốt tôn giáo của họ, như người trúng giải 
thưởng Hòa Bình Nobel, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đã nói từ 
bi rốt cuộc là cốt lõi của tất cả tôn giáo. 

Tôi đã cố gắng chia sẻ sự hiểu biết của tôi trong khả năng 
tốt nhất của tôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ có một số khuyết 
điểm ở chỗ này chỗ kia. Hay ở một số lãnh vực có thể có 
những khác biệt trong việc giải thích hay hiểu biết. Rất có 
thể bạn không thích hay không đồng ý với một số sự việc 
tôi nói. Hay bạn có thể không thích cách tôi diễn đạt. Bạn 
có thể nghĩ điều đó không thích hợp, khiếm nhã, vô tình, 
ủy mị, khó chịu, méo mó, vô lý, hay gì đi nữa. Cũng được 


10 


đi. Điều này là tự nhiên. Chỉ cần có hai người là sẽ có 
những bất đồng ý kiến. Bạn chỉ cần không chấp thuận 
những điều bạn không đồng ý, bác bỏ chúng ấy là nói 
vậy. Bạn không cần phải chấp nhận mọi điều tôi nói. Tại 
sao bạn phải chấp nhận? Đương nhiên bạn có một tâm tốt 
của mình, và bạn có thể nghĩ và quyết định cho chính 
bạn. Chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý mà không 
bối rối hay giận dữ. Chúng ta có thể đồng ý hay không 
đồng ý mà vẫn giữ được tình bằng hữu. Phải chăng 
chúng ta không thể? Đó là việc tuyệt vời nhất, cái tinh 
hoa của sự trưởng thành tỉnh thân. Vì mỗi người chúng ta 
quyết định một cách thành thực và ngay thắng cho chính 
chúng ta những điều chúng có thể hiểu và những điều 
chúng ta không thể hiểu. Chúng ta không cần phải tin 
mọi thứ hay bất cứ thứ gì. 


Chính Đức Phật đã nói tốt hơn là phải xem xét cẩn thận, 
điều tra nghiên cứu và kiểm tra cho chính chúng ta trước 
khi chấp nhận một điều gì. Ngay cả đến những lời của 
Đức Phật cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Rốt cuộc, 
Đức Phật không ngoại trừ điều nào cả. Ngài không bao 
giờ tin trong niềm tin mù quáng. Ngài không bao giờ bảo 
chúng ta chỉ tin vào điều Ngài nói hay chỉ bác bỏ điều 
người khác nói. Mà Ngài bảo chúng ta hãy điều tra 
nghiên cứu, thực hành và minh định cho chính chúng ta. 
Nếu chúng ta thấy điều gì tốt, điều ấy là điều thiện, lành 
mạnh dẫn đến loại bỏ tham sân si, thì chúng ta chấp 
nhận. Nếu không, chúng ta bác bỏ. Đó là một lời khuyên 
tuyệt hảo. Cho nên lấy ý của Đức Phật, tôi bao giờ cũng 
thích nói: Không tin vào điều gì cả, nhưng hãy suy nghĩ, 
thực hành và minh định cho chính mình. Với tôi đó là 
cách giải quyết tốt nhất và an toàn nhất. Về bất cứ lỗi lầm 


11 


nào trong phần trước tác tập sách này, tôi xin lỗi và xin 
được tha thứ. 


Nguyện cầu tất cả chúng sinh đều hạnh phúc. Chúc cho 
chúng ta tìm được trí tuệ và hạnh phúc mà chúng ta đang 
tìm kiếm theo con đường riêng của từng người; và vuưi 
trong đọc sách! 


Tỳ-khưu Visuddhacara 
Malaysia, 1993. 


12 


XIN CHÀO TỬ THẦN, 

CHÀO TỪ BIỆT CÕI ĐỜI 
Một ngày nào đó khi tôi chết, vì tôi phải chết, tôi muốn 
chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn ra đi bình thản, 
muốn chào tử thần như một người bạn, có thể nói vui vẻ: 
"Xin chào Tử Thần. Chào từ biệt cõi đời”. 
Tôi có thể tưởng tượng chính tôi có một cuộc đối thoại 
với tử thần. Có lẽ có thể như thế này: “Chào Thần Chết! 
Mi có khỏe không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu. Suốt đời 
ta mong mỏi ngươi đấy. Phải chăng rốt cuộc ngươi đang 
đến với ta? Đã đến giờ ta phải ra đi rồi phải không? 
“Đúng, đúng, Tử Thân! Ta đang đến đây. Hãy kiên nhẫn. 
Ta đã sẵn sàng. Ngươi không biết ta là gì? Từ lâu ta đã dự 
tính chào ngươi bằng một nụ cười. Phải, Tử Thần à, ta 
hiểu. Ngươi không phải xin lỗi. Ta biết ngươi có việc phải 
làm. Ta không có gì chống lại ngươi cả. Không có cảm 
nghĩ khó chịu. Không có gì là riêng tư, ta hiểu. 


“Như ta đã nói, Tử Thần à, suốt đời ta mong đợi lúc này. 
Để xem liệu ta có thể gặp ngươi với một nụ cười không. Ít 
ra cũng để xem liệu ta có hứng trong cái chết không, nếu 
không có hứng ở trong cõi đời. Bây giờ ngươi đang cho ta 
cơ hội này và ta cám ơn ngươi về điều đó. 


“Phải, ta đã nghe rất nhiều về ngươi. Ngươi không đợi ai. 
Ngươi đến như một tên trộm ban đêm. Ngươi không mặc 
cả với một ai. Ngươi không chấp nhận câu trả lời 
“Không.. 

“Tử thần, được rồi. Ta sẽ đến với ngươi một cách vui vẻ. 
Ta đã mệt rồi. Tấm thân này như một cái vỏ vỡ. Nó đã 


13 


rêu rã. Nó đã sống lâu hơn thời gian nó được sử dụng. 
Như ngươi thấy, ta đã sẵn sàng kể cái chết. Và ta đã chịu 
đựng tất cả sự đau đớn này, cố gắng mỉm cười với tất cả 
khách đến mời gọi ta. Tử thần, nói thật với ngươi, lẽ ra 
ngươi phải đến sớm hơn. Xét cho cùng sự đau đớn này, 
ngươi là khoảng thời gian thoải mái như của trời cho. 
Nhưng nói đủ rồi. Tử Thần, không lần lữa nữa. Nào lên 
đường. Hãy cầm tay ta.” 

Và ta phải đi như ta thường mơ ước với nụ cười trên môi. 
Cách chết đẹp đẽ biết là nhường nào! Tất cả những người 
xúm quanh tôi không cần phải khóc. Họ vưi vẻ vì thấy tôi 
đang mỉm cười. Họ sẽ biết tôi được lắm chứ. Cái chết 
chẳng là cái gì mà phải sợ hãi. Hãy đối xử với cái chết 
như một người bạn. Hãy sẵn sàng nói lời chào tử thần và 
chào từ biệt cõi đời. 

Đương nhiên không ai được miễn trừ trước cái chết. Tất 
cả chúng ta phải chết. Như Đức Phật đã nói: “Đời sống 
mong anh 0à cái chết là điều chắc chắn”. Trong khi chúng 
ta sống chúng ta đau khổ khi chia lìa xảy tới với cái chết 
của một người thân. Cả hai ông bà tôi đều đã chết. Tôi 
không nhớ ông nội tôi. Ông chết lúc tôi còn rất trẻ. 
Nhưng tôi nhớ bà nội tôi. Bà rất ân cần với tôi. Bà cũng 
rất nghèo khổ. Bà thích sống ở miền quê trong khi cha mẹ 
tôi lại sống ở thành thị. Tôi nhớ một lần bà đến thăm 
chúng tôi, tôi xin bà năm xu. Lập tức bà lấy ngay ví tìm 
ra năm xu và đưa cho tôi. Vào thời đó có thể mua đồ với 
năm xu. Bạn có thể mua được một cục nước đá hay một 
ly nước đá với năm xu. Nếu bạn muốn uống nước dừa do 
người địa phương bán, bạn có thể mua được hai ly nước 
dừa với năm xu! Và với năm xu bạn có thể mua được 
năm cái kẹo. 


14 


Cha tôi chết lúc tôi mười tuổi. Tôi nhớ có đến thăm cha 
tôi lần cuối vào một đêm tại Bệnh viện Đa khoa, Cha tôi 
nằm chết tại đấy vì bệnh lao và các biến chứng khác. Tôi 
nhớ mẹ tôi nói với cha tôi: “Này Beh, đây là con Johnny 
đến thăm”. Cha tôi không nói được. Ông thở qua ống 
dưỡng khí ở mũi. Ông dường như nhìn tôi một cách yếu 
ớt. Tôi còn nhỏ. Tôi không biết gì về cái chết, nhưng bây 
giờ tôi biết khá hơn. Bà mẹ tội nghiệp của tôi đau khổ. Bà 
đã chứng kiến quá nhiều cái chết và đã có một đời sống 
cực kỳ khó khăn từ hồi còn trẻ. Chắc chắn, đời sống 
không phải là thảm hoa hồng với bà. 


Một trong những người anh em tôi chết khi còn nhỏ. Một 
người anh em khác chết lúc 23 tuổi cùng với vị hôn thê. 
Đó là một thảm kịch. Hai người bị chết đuối. Tôi vẫn còn 
nhớ nhìn thấy xác của họ tại nhà quàn. Mẹ tôi than khóc 
lòng đau xót. Thật là đau đớn cho bà vì mất một đứa con 
trai thân yêu một cách bi thảm như vậy. Tôi hoàn toàn 
choáng váng và không biết làm gì để hiểu được điều này. 
Lúc đó tôi đã 16 tuổi. Tôi cố gắng ra vẻ thờ ơ, vô tình. Tôi 
gắng cầm nước mắt. Tôi nói và xử sự như không có gì xảy 
ra và như thể cái chết với tôi là chuyện hàng ngày, không 
cần phải sầu thảm. Tôi coi điều đó là không quan trọng 
và cố tỏ ra vẻ lạnh lùng. 


Nhưng lúc một mình, tôi khóc. Tôi khóc một cách đắng 
cay. Sau lễ mai táng tôi quay trở lại nghĩa địa. Tôi đi 
vòng vòng trong nghĩa địa đầu nặng tru. Tôi đào đất và 
trồng hoa chung quanh mộ của anh tôi và mộ người yêu 
dấu của anh. Tôi khắc vào cây thánh giá bằng gỗ những 
chữ sau: "Không tình yêu 0ï đại nào bằng tình uêu của một 
người đã chịu hụ sinh thân mình ơì bạn”, vì anh tôi đã chết 
trong khi cố gắng cứu người vợ chưa cưới. Và tôi nói với 


15 


Thượng Đế.Tôi hỏi Ngài: “Hỡi Đức Chúa Trời, Sao Ngài 
cư xử với tôi thế này? Tại sao Ngài bắt anh tôi? Phải 
chăng đó là ý muốn hay lòng khát khao của Ngài? Nếu 
thế, xin để ý muốn của Ngài được thực hiện. Tôi chấp 
nhận việc đó.“ Vì các bạn thấy lúc đó tôi là một người Cơ 
Đốc giáo tốt. Và ý muốn của Thượng Đế phải đi trước tất 
cả mọi việc khác. Không được nghi hoặc. Nhưng bây giờ 
tôi là một Phật tử, tôi tin là tôi hiểu hơn một chút. Phải, 
không có Thượng Đế nào bắt anh tôi. Nếu chúng ta chấp 
nhận sự sống, chúng ta phải chấp nhận cái chết. Chết là 
phần thiết yếu của sự sống. Như Đức Phật đã nói, chính 
vô minh đã làm cho vạn vật trong vòng khổ đau, và 
chúng ta cứ trôi lăn hết kiếp này đến kiếp khác theo 
những hành vi của chúng ta. Thiện mang điều lành và ác 
mang điều xấu. Tôi phải thú thật rằng tôi có thể hiểu rõ 
hơn với cách Đức Phật nhìn vào mọi sự. 

Sau này trong cuộc sống tôi chứng kiến nhiều cái chết 
hơn. Là một nhà báo, tôi đã nhìn thấy xác những người 
chết vì tai nạn, băng đảng đánh nhau, tự tử, độc dược 
v.v... Tôi đã viết những chuyện bi kịch, cảm xúc hay bị 
thảm về người ta chết ra sao. Có một người hôn đứa con 
gái nhỏ từ biệt rồi tự bắn vào đầu mình. Có một cặp trai 
gái thỏa thuận cùng nhau tự tử trên giường của một 
khách sạn. Người con gái chết vì thuốc độc họ mang 
theo, người con trai thoát chết. Và có tên cướp khét tiếng 
bị bắn chết bởi cảnh sát vào ngày Tết. Tên cướp này bị 
theo dõi nên đã không thể sống để nhìn thấy hết ngày 
đầu năm mới. Nhưng đối với tôi đó chỉ là một câu 
chuyện nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa về cái chết. Tôi 
hoàn toàn bị tê liệt bởi nó. Tất cả tôi muốn là câu chuyện 
hay được đặt trên trang nhất của tờ báo. Hầu như không 


16 


có cảm nghĩ hay tình thương trong tôi đối với những nạn 
nhân tội nghiệp. Tôi quả là một người nhẫn tâm và ích kỷ 
chỉ chú trọng đến phúc lợi của mình. 

Mãi sau này, là một nhà sư, tôi đã gặp những cái chết — 
vào lúc này tôi thấy nhiều cảm nghĩ và từ bi hơn. Khi tôi 
thăm người bệnh tôi thông cảm với họ. Tôi cố gắng hết 
mình để an ủi họ. Với những người Phật tử, tôi tụng kinh, 
những bài kinh Phật. Tôi nói với họ câu Đức Phật dạy: 
“Thân bệnh nhưng đừng để tâm bệnh.” Chúng ta có thể 
không làm được gì nhiều cho thân nhưng chúng ta có thể 
làm được gì đó cho tâm. Chúng ta có thể giữ tâm bình 
tĩnh khi chúng ta đau yếu. Chúng ta có thể chú tâm. 
Chúng ta có thể theo dõi sự tăng giảm của đau đớn, nó 
đến và đi từng đợt như thế nào. Chúng ta có thể hiểu biết 
bản chất của khổ đau. Chúng ta có thể gặp nó và học hỏi 
từ nó. Chính đó là một cuộc thử nghiệm - làm sao chúng 
ta hiểu rõ bản chất của sự sống, làm sao chúng ta hiểu rõ 
rằng không có cái ngã thường còn nơi đây mà chỉ có sự 
thay đổi liên miên của sinh và diệt, giống như dòng sông 
trôi chảy bất tận; làm sao chúng ta hiểu rõ chính cái vô 
minh, tham ái, luyến chấp, giận hờn, sợ sệt vân vân của 
chúng ta là nguyên nhân của khổ đau. 


Bằng sự hiểu biết đó chúng ta có thể đứng lên đón nhận 
cái đau đớn. Chúng ta có thể coi điều đó là việc bình 
thường. Chúng ta có thể giữ bình tĩnh và ôn hòa. Thậm 
chí không một chút gì ngã lòng. Đúng chúng ta có thể 
mỉm cười, ngay cả lúc đau đớn. Chúng ta có thể nói: 
“Này đau đớn, mi thật tình muốn ta chết phải không? 
Người khác có thể gục ngã với mi nhưng với ta thì không. 
Ta đã được huấn luyện và sắt đá với mi. Đức Phật dạy ta 
nên đáp lại mà không giận dữ hay ghét bỏ. Cho nên ta cố 


1Z 


gắng đáp lại mi không giận dữ hay ghét bỏ. Ta hiểu rằng 
bằng chánh niệm và an lạc trong tâm ta, ta có thể vượt lên 
mi. Ta có thể cười mi. Mi dạy ta đời là khổ đau. Nhưng 
mi cũng dạy rằng ta có thể vượt lên mi.” Và bạn có thể 
mỉm cười trước cơn đau. Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn ngay 
lập tức. 


ko 


Cuộc sống hẩu như là bèo bọt 
Chỉ có hai điều trân quú 

Tử tế uới người phiển muộn, 
Can đảm tự trong lòng 
Adam Gordon 


18 


HAI QUYẾT TÂM 

Khi tôi viết những dòng này, tôi nhớ lại mới hôm qua 
một nhà sư bạn tôi chết. Sư bị ung thư giai đoạn cuối 
cùng đã tám tháng. Khi tôi ở bên cạnh sư tại bệnh viện 
một vài ngày trước khi sư chết, sư đang ở trong cơn đau 
đớn. Tôi cố gắng đút cho sư ăn một chút canh nhưng ông 
không ăn được. Sư trông rất hốc hác và khủng khiếp. Sư 
hầu như không nói được. Bệnh ung thư đã tàn phá thân 
thể và không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để chịu đựng 
cho tinh thần của sư. Tôi cố nài sư lưu ý quan sát cái đau 
đớn như thường làm trong lúc hành thiền, để càng giữ 
được bình tĩnh và thanh thản càng tốt. Sư là một người 
thiển định vững vàng và tôi chắc chắn sư đã hành thiển 
trong giây phút cuối cùng này. 

Tôi nhớ lại một dịp khác khi tôi đến thăm một ông già 
khả ái bị bệnh bạch câu. Ông cũng ở trong cơn đau đớn. 
Đau đớn hiện trên nét mặt ông. Có những giọt mồ hôi 
trên trán và mặt ông. Tôi lấy cái khăn và nhẹ nhàng lau 
mồ hôi cho ông. Tôi ghé vào tai ông thì thầm cố gắng làm 
cho ông giảm đau. Ông này cũng là người hành thiền và 
tôi lại nhắc nhở ông giữ chánh niệm quan sát cái đau 
càng điềm tĩnh càng tốt. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy 
vẻ đau đớn biến mất trên mặt ông. Một lúc sau đó thân 
nhân đến và tôi ra về. Một vài giờ sau, ông chết. Tôi vui 
vì đã có thể giúp ông một chút trước khi ông tắt thở. 

Mặc dù có hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng vẫn có khổ 
đau. Hạnh phúc hình như rất phù du - nó ra đi không 
đợi chờ chỉ để rồi được thay thế bằng phiền muộn và bất 
mãn. Bởi vì sự sống kết thúc bằng cái chết nên tự nó là 


19 


một thảm kịch. Có người nói đời sống giống như một củ 
hành: Bạn bóc nó làm chảy nước mắt. Đức Phật nói sinh 
là khổ đau vì sinh dẫn đến suy tàn và chết. Chúng ta nên 
hiểu rõ điều này. Nếu chúng ta chấp nhận sự sống chúng 
ta phải chấp nhận cái chết. Nếu chúng ta muốn khóc khi 
người nào đó chết thì chúng ta cũng nên khóc vào lúc 
người ấy ra đời. Vào lúc đứa trẻ sinh ra thì mầm mống 
của cái chết đã ở trong nó. Nhưng chúng ta lại mừng rỡ 
khi đứa trẻ được sinh ra. Chúng ta cười và chúc mừng 
cha mẹ đứa trẻ. Nếu chúng ta hiểu sinh là nó phải dẫn 
đến cái chết thì khi cái chết đến chúng ta có thể đối mặt 
với nó bằng một nụ cười. 

Nhìn con người chết trong đau đớn ra sao, thân thể của 
họ bị suy sụp vì bệnh, và thấy tất cả đời sống phải kết 
liễu bằng cái chết (sự việc đó đã làm cho tôi hiểu mỗi lần 
đi đến nhà quàn để tụng kinh), hai quyết tâm phát sinh 
trong tâm tôi: Trước nhất, đến lúc tôi chết, tôi muốn chết 
với một nụ cười trên môi. Tôi muốn tôi có thể giữ chánh 
niệm và được thanh thản. Nói một cách khác, tôi muốn 
giữ bình tĩnh. Tôi muốn có thể vẫn mỉm cười dù cái đau 
đớn nó hành hạ tôi đến thế nào đi nữa. Tôi muốn tôi có 
thể mỉm cười với tất cả khách khứa đến thăm viếng tôi. 
Tôi muốn tôi có thể mỉm cười với tất cả các bác sĩ và y tá 
tốt bụng săn sóc tôi. Tôi muốn tôi có thể mỉm cười với 
những bệnh nhân bạn tôi để giúp họ làm bất cứ cách nào 
có thể ở bệnh viện, hoặc để truyền cảm hứng hoặc để an 
ỦI. 

Thay vì những bác sĩ và y tá hỏi tôi có khỏe không, tôi 
muốn hỏi họ: “Bác sĩ có khỏe không? Chị có khỏe không? 
Hôm nay quí vị thế nào? Quí vị biết không quí vị đang 
làm một công việc cao cả. Chúng tôi rất may mắn có quý 


20 


vị. Xin tiếp tục công việc tốt đẹp này. Xin cám ơn quý vị 
nhiều.“ Và với những khách là Phật tử, tôi sẽ nói Phật 
Pháp. Tôi sẽ nói: “Hãy nhìn tôi. Tôi sắp chết rồi. Kết thúc 
rồi! Quý bạn biết đấy hành thiền lúc sắp chết không phải 
là dễ. Vậy nên trong khi bạn còn khỏe hãy cố gắng tận 
dụng điều đó. Hãy hành thiền! Hãy thực hành Pháp! 
Không còn hối hận sau này. Đừng đợi đến lúc bạn đau 
nặng thì đã quá trễ. Nhưng nếu ngay bây giờ bạn thực 
hành thiền, khi bạn bệnh, bạn sẽ không bị khó khăn 
nhiều lúc phải đối phó với cơn đau. Bạn có thể quan sát 
nó và thậm chí vượt qua nó. 


“Các bạn biết đấy, Đức Phật bảo chúng ta rằng mọi thứ 
đều vô thường. Nếu chúng ta hành thiền chăm chỉ đầy 
đủ, chúng ta có thể hiểu được sự thật về vô thường sâu xa 
hơn, như vậy chúng ta sẽ không bị trói buộc vào tâm và 
thân này. Chúng ta biết chắc chắn thân này không phải 
của chúng ta, tâm này cũng chăng phải của chúng ta. 
Hiểu biết, chúng ta có thể buông bỏ. Chúng ta sẽ không 
bị trói buộc vào vào những dục lạc thô thiển của sự sống. 
Chúng ta có thể sống một cách khôn ngoan hơn. Chúng 
ta về già một cách thanh nhã. Và chúng ta không cần 
phải sợ chết.” 


Đức Phật nói khổ đau gắn liền với đời sống. Và chúng ta 
phải học hỏi cách sống với nó và vượt qua nó. Chỉ bằng 
cách áp dụng chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày và 
hành thiền chúng ta có thể thâm nhập vaò chân lý của 
khổ đau. Khi chúng ta hiểu được khổ đau một cách sâu 
xa, chúng ta sẽ tranh đấu để loại bỏ nguyên nhân của nó, 
đó là tham ái, bị trói buộc vào đời sống, vào sức cám dỗ 
của những cảnh tượng vui thích, âm thanh dịu dàng, 
những mùi vị dễ chịu, và những đụng chạm êm đểm. 


21 


Chúng ta sẽ cố gắng thanh tinh tâm trước tất cả các ô 
nhiễm. 

Theo Đức Phật, khi tâm chúng ta được tẩy sạch tham sân 
và si, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả khổ đau. Chúng ta 
sẽ không bao giờ phản ứng lại bằng luyến chấp và ác cảm 
với bất cứ gì. Thay vì điều đó sẽ có trí tuệ và từ bi trong 
chúng ta. Chính điều này chính là chấm dứt khổ đau. 
Không bám víu nữa chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau. 
Cả đến cái đau thể xác cũng không làm tinh thân đau vì 
tâm không phản ứng bằng ác cảm và giận dữ. Tâm sẽ 
bính an. Có chấp nhận và hiểu biết. Khi chúng ta chết 
trong lúc có loại trí tuệ và an bình này, Đức Phật nói điều 
đó là sự chấm dứt khổ đau. Không còn tái sinh, không 
còn trở lại vòng sinh tử. Nếu chúng ta không tái sinh, 
không còn suy tàn và chết kèm theo khổ đau. Chấm dứt! 
Hạ màn! Cái khối đau khổ bị dập tắt. Và chúng ta có thể 
nói giống như các vị thánh thời cổ đã nói: “Làm được cái 
đáng phải làm. Được sống là cuộc đời thánh thiện. ” 

Đương nhiên, ngay bây giờ chúng ta có thể vẫn còn xa 
mục tiêu. Nhưng người ta nói, hành trình ngàn dặm bắt 
đầu bằng một bước đi. Cho nên tôi là người lạc quan. 
Vâng, tôi là một Phật tử và một người lạc quan (Ai tới 
người Phật tử là người bi quan?!). Và tôi tin rằng mỗi bước 
đi trên con đường chánh niệm sẽ mang chúng ta bước 
gần hơn tới mục tiêu - mục tiêu Niết Bàn, sự kết thúc của 
mọi khổ đau. Và là một người lạc quan, tôi thích nghĩ 
rằng sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt tới Niết Bàn. 


22 


NÓI CHUYỆN ĐÓ BẰNG CẢ HOA LÁ 

Và khi tôi đang nằm trên giường bệnh viện, tôi thích nói 
Phật Pháp với tất cả những ai hỏi han tôi, hay bất cứ ai 
muốn nghe. 


Hơn nữa, tôi có thể gửi hoa tặng đến tất cả những bạn 
hữu ngoài kia. Tôi có thể đính kèm một cái thiệp với 
thông điệp như sau: “Chào bạn! Bạn có mạnh khỏe 
không? Bạn có thích những đóa hoa này không? Hoa này 
không đẹp phải không? Bạn có thì giờ để tạm nghỉ và 
thưởng thức cái đẹp của bông hoa và hít hương thơm 
ngát của nó không? Và khi bạn nhìn vào bông hoa, bạn 
có nhìn thấy những cặp mắt long lanh của người thân 
hay đứa con bạn không? Bạn có cảm thấy hiểu hy vọng 
và sợ hãi của họ không? Hay là bạn quá bận, quá lo lắng 
với những kế hoạch tham vọng trần tục, sự theo đuổi 
danh vọng và của cải của bạn phải không? 


“Bạn đã xem xét kỹ bản chất của vô thường chưa bạn - 
làm sao tất cả phải úa tàn và chết? Và làm sao trong khi 
chúng ta sống, chúng ta phải sống có ý nghĩa để sau này 
khỏi phải ân hận. Cũng vậy, giống như bông hoa đang 
úa tàn, tôi cũng đang chết. Nhưng tôi gửi những lời cầu 
chúc tới ban. Chúc bạn khoẻ và hạnh phúc! Tôi hy vọng 
bạn sẽ tìm được thì giờ cho những người thân yêu của 
bạn tập hành thiền. 


“Bạn biết không, kiếm tiền, có nhiều đồ xa xỉ, vui hưởng 
dục lạc không phải là mọi thứ. Những thứ đó có thể làm 
cho bạn vui một lúc nào đó thôi, nhưng thực tế, tử tế và 
tình thương yêu quan trọng hơn nhiều: Nó làm cho bạn 
thỏa mãn và hạnh phúc nhiều hơn. Xin tha thứ cho tôi vì 
đã thuyết giảng những lời làm nhàm như vậy nhưng xin 


23 


hãy lưu ý đến những lời của một người sắp chết. Hãy cho 
phép người ấy được giải bày. 


“Đúng, trong khi bạn sống bạn nên cố gắng trải rộng vui 
vẻ và hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Hãy tha thứ cho 
mọi người. Không nên nuôi dưỡng một thái độ hằn học 
nào hay coi bất cứ ai là kẻ thù của bạn. Luôn luôn nhớ 
rằng đời sống ngắn ngủi và chăng bao lâu tất cả chúng ta 
đều phải chết. Và thương yêu chính là cho chứ không 
phải là nhận. Cho tình thương không kèm theo điều kiên. 
Tình thương không mong mỏi được đền bù. Hãy cố gắng 
trau đồi loại tình thương đẹp đẽ như vậy. Chúc bạn hạnh 
phúc!” 


Tôi kết thúc bằng lời tái bút: “Hãy bảo trọng. Không cần 
phải đến thăm tôi. Nhưng bạn có thể vưi sướng cho tôi. 
Vì tôi đang mỉm cười và tôi sung sướng là tôi có thể chết 
với một nụ cười trên môi. Tạm biệt và chúc may mắn.” 
Và nếu tôi không nói được vì quá mệt thì tôi vẫn có thể 
mỉm cười để cho thấy mọi việc đều tốt đẹp, và bệnh chỉ 
hại thân tôi nhưng không hại tâm tôi. Bằng cách đó ta 
vẫn có thể truyền cảm hứng cả đến khi chúng ta bị bệnh. 
Lúc ấy người ta sẽ đánh giá Phật Pháp cao hơn, và thực 
hành chăm chỉ hơn. 


Lễ đương nhiên, nếu tôi đang nói với những người bạn 
không phải là Phật tử, có vẻ như tôi áp đặt quan điểm tôn 
giáo của tôi lên họ. Tôi có thể giải bày quan điểm của tôi 
chứ không đời nào lại áp đặt cho họ quan điểm ấy. Giống 
như tôi không muốn họ áp đặt quan điểm của họ cho tôi, 
vậy cũng thế tôi phải không áp đặt cho họ quan điểm của 
tôi. Chúng ta phải tôn trọng quan điểm tôn giáo của nhau 
và phải có tình thương yêu thân ái với nhau. Bằng cách 


24 


này, chúng ta sẽ có chung sống hòa bình giữa những 
người khác tôn giáo. 


25 


ĐỐI PHÓ VỚI BỆNH TẬT - 
THÁI ĐỘ THÍCH HỢP 


Chúng ta không nên coi bệnh tật và khổ đau là thứ hoàn 
toàn tàn phá chúng ta, và vì thế chịu thất vọng và ngã 
lòng. Trái lại (nghĩa là trường hợp người Phật tử), chúng 
ta phải coi đó là cuộc trắc nghiệm xem chúng ta đã hiểu 
lời Phật dạy tốt đến đâu, và chúng ta có thể áp dụng sự 
hiểu biết mà chúng ta cho là đã học tốt đến mức nào. Nếu 
chúng ta không đối phó được về mặt tinh thân, nếu 
chúng ta bị suy sụp, nó cho thấy sự hiểu biết của chúng 
ta về Phật Pháp, sự thực hành của chúng ta vẫn còn yếu. 
Vì vậy bằng cách này, đó là cuộc trắc nghiệm và cơ hội 
cho chúng ta thấy mức độ chúng ta đã quán triệt sự thực 
hành của chúng ta. 


Rồi bệnh cũng là cơ hội cho chúng ta nâng cao hơn nữa 
sự thực hành kiên nhẫn và khoan dung của chúng ta. 
Làm sao chúng ta có thể thực hành và phát triển đến viên 
mãn (toàn hảo) ví như lòng kiên nhẫn nếu chúng ta 
không trắc nghiệm, nếu chúng ta không bị đặt vào những 
hoàn cảnh khó khó khăn và khốc liệt? Vậy nên bằng cách 
này, chúng ta có thể coi bệnh là cơ hội cho chúng ta trau 
đồi thêm nhẫn nại. 


Chúng ta cũng có thể nhìn vào sức khỏe không phải chỉ 
là sự vắng bóng của bệnh tật mà còn là khả năng trải qua 
bệnh, và học hỏi và phát triển từ đó. Đúng, một định 
nghĩa mới lạ về sức khỏe như thế bắt nguồn từ một số 
chuyên gia y tế như Bác sĩ Paul Pearsall của Bệnh viện 
Sinai tại Detroit, Hoa Kỳ. Thấy bệnh không bao giờ trừ 
tiệt được và cuối cùng chúng ta phải gục ngã bằng cách 


26 


này hay cách khác ra sao, những bác sĩ này đã đi đến 
định nghĩa về sức khỏe có thể giúp ta có thể thích nghi 
với bệnh khi nó đến. Điều đó đúng phải không? Cho dù 
nhiều máy móc, phương pháp và thuốc men tinh vi đến 
thế nào đi nữa, người ta vẫn cứ gục ngã trước ung thư, 
bệnh AIDS, bệnh đau tim và nhiều bệnh khác. 


Cuối cùng, không có lối thoát. Chúng ta phải hiểu và 
chấp nhận sự thật, để khi nó đến và chúng ta phải gục 
ngã, chúng ta có thể gục ngã một cách thanh tao. Chắc 
chắn, chúng ta sẽ chữa trị bệnh bằng hết sức mình, nhưng 
khi bất chấp những cố gắng cao nhất của chúng ta, chúng 
ta thất bại và bệnh tiếp tục gia tăng, chúng ta phải chấp 
nhận và cam chịu với cái không thể tránh được. 


Phân tích đến cùng, không phải vấn đề là chúng ta sống 
lâu bao nhiêu mà là chúng ta sống tốt đẹp ra sao mới 
đáng kể, và điều đó gồm cả cách chúng ta có thể chấp 
nhận bệnh tật của chúng ta đến mức nào, và sau hết 
chúng ta có thể chết ra sao. Về mặt này, Bác sĩ Bernie 5. 
Siegel trong cuốn sách của ông, "Hòa bình, Tình thương 
và Chữa bệnh", viết: 

Những bệnh nhân khác thường không cố sắng để không chết. 
Họ cố sống để sống cho đến khi họ chết. Họ đã thành công, 
mặc dù hậu quả bệnh tình như thế nào, 0ì họ đã chữa lành đời 
sốne của họ, chơ dù họ không chữa äược bệnh của họ. 

Và ông cũng viết: 

Một cuộc đời thành công không phải 0uề cái chết. Đó là uề sốg 
tốt đẹp. Tôi đã thất có người trới hai tuổi uà chín tuổi đã tha 
đối được người ta uà cả các cộng đổng bởi khả năng của họ uề 
tình thương, 0à đời sống của họ thành công dù ngắn ngủi. Mặt 


27 


khác, tôi biết nhiều người sống lâu hơn rất nhiều uà không để 
lại gì ngoài sự trống rỗng. 

Cho nên thật tuyệt vời rốt cuộc là đời sống của chúng ta 
có thể được chữa lành mặc dù bệnh của chúng ta có thể 
không được chữa khỏi. Sao vậy? Vì khổ đau là vị thây 
giáo và nếu chúng ta học bài thuộc, chúng ta có thể trở 
nên thành người tốt hơn một cách đáng ngạc nhiên. 
Chúng ta đã không nghe những chuyện có những người 
trải qua đau đớn nhiều, thoát khỏi, đã thay đổi thành 
người tốt hơn ư? Nếu họ không kiên tâm, ích kỷ, cao 
ngạo và không thận trọng trước đó, bây giờ họ có thể trở 
nên kiên nhẫn, tử tế, lịch thiệp, và nhũn nhặn hơn. Đôi 
khi họ nhận thấy bệnh là một điều tốt cho họ - bệnh đã 
cho họ cơ hội để xem xét lại lối sống và những giá trị 
quan trọng hơn trong đời sống. Họ đi đến đánh giá cao 
gia đình và bạn hữu hơn, và quý trọng thời gian họ đã 
sống với những người thân yêu. Và nếu họ bình phục lại 
được, họ sẽ dành nhiều thì giờ hơn cho những người 
thân, và làm những việc thực sự quan trọng và có ý nghĩa 
nhiều hơn. 


Nhưng cho dù chúng ta bị gục ngã vì bệnh chúng ta vẫn 
có thể học hỏi và phát triển từ nó. Chúng ta có thể hiểu 
được cái mong manh của sự sống và lời dạy của Đức Phật 
đúng ra sao - có một yếu điểm trong sự sống. Chúng ta 
có thể trở nên tử tế hơn, cảm niệm nhiều hơn về lòng khả 
ái mà chúng ta nhận được từ người khác. Chúng ta có thể 
tha thứ những ai đã làm cho chúng ta đau đớn. Chúng ta 
có thể thương yêu một cách hào phóng và sâu xa hơn. Và 
khi cái chết đến, chúng ta có thể chết bằng sự chấp nhận 
và an bình. Bằng cách đó, chúng ta có thể nói đời sống 


26 


của chúng ta được chữa lành vì chúng ta hòa hợp với thế 
giới và chúng ta sống trong bình an. 


CHÚNG TA CÓ THỂ HÀNH THIÊN 


Khi chúng ta ốm và nằm liệt giường, chúng ta không cần 
phải thất vọng. Chúng ta vẫn có thể hành thiển khi chúng 
ta nằm trên giường. Chúng ta có thể quan sát tâm và thân 
chúng ta. Chúng ta có thể giành được bình tĩnh và sức 
mạnh bằng cách hành thiển hơi thở. Chúng ta có thể 
quan sát sự hít vào và thở ra, biết chúng ta hít vào và thở 
ra. Việc này có thể cho chúng ta ấn tượng bình tĩnh. Hay 
chúng ta có thể quan sát cái bụng phông lên và xẹp 
xuống khi hít vào và thở ra. Tâm của chúng ta có thể đi 
theo sự lên xuống, và hòa nhập với nó. Việc này cũng có 
thể cho ta sự bình tĩnh. Và từ sự bình tĩnh này, sự hiểu 
biết có thể phát sinh. Chúng ta có thể nhìn thấy tính chất 
nhất thời và hủy diệt của tất cả các hiện tượng, và có thể 
hòa hợp với sự thật về vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã. 

Nếu chúng ta biết hành thiên Quán niệm hay thiển Minh 
sát, thời gian có thể trôi qua dễ dàng. Có nhiều đối tượng 
chúng ta có thể quan sát trong bất cứ tư thế nào dù nằm, 
ngồi đi hay đứng. Chúng ta có thể biết tư thế của chúng 
ta đang ở tư thế nào, và cảm thấy những cảm giác phát 
sinh trong thân chúng ta. Chúng ta có thể quan sát chúng 
bằng cái tâm vững vàng và bình thản. Và lẽ đương nhiên, 
tâm cũng phải là đối tượng quan sát. Cho nên chúng ta có 
thể quan sát các trạng thái của tâm. Tất cả đều có thể 
được quan sát - buồn bã, thất vọng, bồn chồn, lo lắng, 
suy tư - và tất cả chúng phải qua đi nhường bước cho 


29 


trầm tĩnh, an lạc và trí tuệ. Trạng thái thiện và bất thiện 
đến rồi đi. Chúng ta có thể quan sát tất cả chúng bằng sự 
hiểu biết và trầm tĩnh. 

Đôi khi chúng ta có thể biểu lộ lòng thương yêu thân ái. 
Lập đi lập lại nhiều lần chúng ta có thể nguyện cho tất cả 
chúng sinh: 


Nguyên cho chúng sinh tất cả đều được khỏe mạnh uà hạnh 
phúc 

Nguyên cho chúng sinh đều thoát khỏi tốn hại uà hiểm họa. 
Nguyên cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau tỉnh thân. 

Nguyên cho chúng sinh thoát khỏi khổ ñau thể xác. 

Nguyên cho chúng sinh có thể chăm lo cho chính tình một 
cách hạnh phúc. 

Cũng bằng cách đó thì giờ có thể trôi qua một cách hoàn 
toàn thích hợp cho dù chúng ta nằm liệt giường. Chúng 
ta có thể truyền lòng từ bi thân ái đến các bác sĩ, y tá và 
các bệnh nhân đồng cảnh ngộ. Chúng ta cũng có thể 
truyền từ bi thân ái đến những người thân, họ hàng và bè 
bạn chúng ta. Hơn thế nữa chúng ta có thể thỉnh thoảng 
suy nghĩ về Phật Pháp, nhớ lại những gì chúng ta đã đọc, 
nghe hay hiểu biết. Suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể 
đáp lại được khổ đau của chúng ta bằng trí tuệ và trầm 
tĩnh. 


Giáo huấn của Đức Phật là trau dồi tâm, hành thiền, và 
làm như vậy cả khi chúng ta bị ốm đau. Thật ra, vào 
những thời điểm như vậy chúng ta cần phải cố gắng 
nhiều hơn nữa để tập trung chánh niệm của chúng ta. Ai 
biết, Niết Bàn hay trí tuệ tối thượng, có thể đạt được vào 
lúc trút hơi thở cuối cùng! Trong kinh, Đức Phật có kể 
trường hợp một người ốm - bị khổ sở vì cảm giác đau 


30 


đớn thể xác, buồn bã, đau dữ dội, hành hạ, làm quẫn trí, 
khó chịu làm tàn lụi cuộc sống. Nhưng con người ấy 
không ngã lòng. Người ấy cảm thấy sarueea —- một ý thức 
cấp bách phấn đấu dù ở vào những giờ phút cuối cùng. 
“Người ấy đã có nỗ lực thích hợp”, Đức Phật nói: “Tâm 
của người ấy kiên quyết vào Niết Bàn. Người ấy đã tự 
mình nhận thức được chân lý tối thượng, người ấy thấy 
Niết Bàn bằng cách thâm nhập vào đó vào bằng trí tuệ.” 


ko 


Đúng là gia chủ bị ốm, thân của ông yếu đi uà sâu nhiều trở 
neai. Nếu ai tang tấm thân nàu, hỡi nàu gia chủ, mà chỉ 
muối sức khỏe phục hổi neau trone chốc lát thì thật là ngu 
dại. Hi nàu gia chủ, ông phải tự rèn luyện: “Dù thân bệnh, 
tâm tôi không bệnh. “ 

Lõi nàu sia chủ hộ, ông phải tự rèn luyện như thế: 

- Đức Phật 


31 


NGƠI KHEN BÀ KUAI CHAN 


Tôi muốn nói với bạn về một hành giả tu thiền can đảm, 
đã chết an bình vì bệnh ung thư với từ “Niết Bàn” trên 
môi. Tên bà là Kuai Chan và bà ra đi vào ngày 18 tháng 
12, năm 1992 tại nhà riêng ở Kuala Lumpur. Lúc ấy bà 
được bốn mươi ba tuổi. Chồng bà, Billy, kể cho tôi nghe 
bà đã đương đầu với đau bệnh như thế nào. Nhận thấy 
câu chuyện có nhiều ý nghĩa, nhất là đối những hành giả 
tu thiền, tôi xin phép ông được kể lại trong tập sách này, 
và tôi cám ơn ông đã đồng ý. 

Bà Kuai Chan được chẩn bệnh lần đầu tiên với bệnh ung 
thư vú vào tháng 4 năm 1989. Lúc ấy, bà đã tu tập hành 
thiên Minh sát vào khoảng độ một năm. Bà bình tĩnh 
chấp nhận kết quả chẩn bệnh. Billy nói: “Vợ tôi chấp 
nhận bệnh, xem đó là hiệp của bà. Bà không đổ lỗi cho 
ai hay bất cứ điều gì. Bà cũng không cay đắng hay rơi vào 
tình trạng ngã lòng. Bà hết sức vững vàng và giữ bình 
thản cho đến lúc chết.“ Kuai Chan đã trải qua phẫu thuật 
để loại bỏ phần vú bị ung thư. Ba tháng sau bà lại phải 
giải phẫu lẫn thứ hai khi người ta thấy những tế bào ung 
thư vẫn còn ở trong vùng đó. Tiếp theo, bà được xạ trị và 
hóa trị, với rất ít phản ứng phụ. Trong suốt thời kỳ chữa 
bệnh ung thu vú và trong sáu tháng cuối đời khi được 
chẩn đoán là có thêm bệnh ung thư phổi trong giai đoạn 
cuối, bà đã từ chối không dùng một thứ thuốc giảm đau 
nào. Billy nói: “Bà không muốn thứ thuốc giảm đau nào. 
Cả đến khi cơn đau lên đến cực độ, bà vẫn từ chối không 
dùng thuốc giảm đau, ngay cả đến một viên Panadol. Bà 


32 


là một người kiên quyết, rất mạnh mẽ và đáng khâm 
phục.” 


Bà quyết định không dùng thuốc giảm đau vì bà muốn 
giữ tâm bà càng trong sáng và tỉnh táo càng tốt. Bà là 
hành giả tu thiển, và tất cả những hành giả tu thiển trân 
quý chánh niệm. Họ không muốn một thứ thuốc nào làm 
cho tâm họ trì độn và làm suy yếu công phu hành thiền 
của họ. Cho nên nếu có thể chịu đựng được cơn đau, họ 
sẽ không dùng thuốc giảm đau. Kuai Chan đã sửa soạn 
đối đầu với cái đau nên bà đã từ chối dùng thuốc giảm 
đau. 

Bà chỉ chấp nhận xạ trị, hóa trị cho ung thư vú của bà vì 
phương pháp này có khă năng dẫn đến chữa lành bệnh. 
Nhưng về sau, bà bị thêm chứng ung thư phổi và được 
cho biết đã ở giai đoạn cuối, bà đã từ chối chữa bằng xạ 
trị, hóa trị mà bệnh viện đề nghị làm cho bà đỡ phải 
nghẹt thở. Và khi bác sĩ đề nghị thuốc giảm đau, như 
morphine, bà cũng từ chối. 


Billy cho biết khi trong đợt ung thư vú đầu tiên, Kuai 
Chan có một chút khó khăn với cơn đau sau khi giải 
phẫu. Là hành giả tu thiển, bà đã có thể nhận thấy cơn 
đau rất rõ ràng và cơn đau sẽ biến đi. Nhưng ung thư 
phổi là một sự thử thách thực sự với bà. Cơn đau luôn lên 
đến cực điểm nhưng bà vẫn từ chối không dùng thuốc. 
Có nhiều lúc bà bị ngất xỉu và ngã sóng soài trên sàn nhà 
khi cơn đau đột phát. Nhưng bà vẫn bình tĩnh. Bà cũng bị 
ho đữ đội dai dắng nhiều ngày đêm. Billy ở bên cạnh bà 
và khi thấy bà không ngủ được ban đêm, ông cố giúp làm 
bà dịu cơn đau bằng cách xoa dầu, chà sát và những cách 
chữa trị truyền thống. Billy đưa bà đến các thầy thuốc 


33 


Tàu và mua nhiều loại thuốc bắc và sắc thuốc cho bà 
uống. 

Billy nói chính niềm tin tưởng và hành thiền đã khiến bà 
có thể đối đầu khổ đau với một mức độ thanh thản và tự 
tại phi thường. Cả hai vợ chồng đều đã tu tập hành thiền 
với thiển sư Sujiva tại một đạo tràng ở Đài Bắc năm 1988. 
Sau đó Kuai Chan tiếp tục tham gia thường xuyên các 
khóa tu thiền tại thiền đường Sanfisukharama của thiền sư 
ở Kota Tĩnggi, Johor. 


Khi được chẩn đoán bị ung thư phổi sau đợt ho vào tháng 
7 năm 1992, bác sĩ cho biết bà chỉ sống được một tháng 
nữa. Chỉ cho Kuai Chan và Billy thấy hình chụp tia X, bác 
sĩ nói rằng ung thư đã lan tràn khắp cả phổi. Ông cũng 
rất ngạc nhiên thấy Kuai Chai vẫn đi được và trông rất 
khỏe mạnh, mặc dù tình trạng ung thư tàn phá phổi của 
bà. Nhưng bác sĩ không biết là Kuai Chan có một tâm trí 
sắt thép. Bà sống thêm được sáu tháng nữa. Đối với bà, 
đó không phải là một cuộc chiến để sống mà là để chết có 
phẩm cách. Lúc bà và Billy gặp tôi tại Trung tâm Trí tuệ ở 
Petaling Jaya khi tôi đến viếng thăm nơi đây vào tháng 7, 
họ hỏi tôi rằng họ có thể làm gì. Tôi bảo họ: “Điều một 
hành giả có thể làm là tiếp tục hành thiền! Nếu tôi là bà, 
tôi sẽ hành thiên cho đến lúc cuối cùng.“ Hai vợ chồng 
cảm thấy được khích lệ và Kuai Chan kiên quyết dành 
những ngày còn lại hành thiển tại nhà. Billy nói ông hỗ 
trợ bà tận tình. 


Nhưng bà không biết trước là cơn đau có thể ghê gớm 
đến như thế. Bà nói bà chưa từng thấy cơn đau nào như 
vậy. Nhất là ở phần dưới lưng, nóng như đốt và đau như 
cắt. Bà đã dồn tất cả sức mạnh tinh thần để ghi nhận cơn 


34 


đau đớn nhưng có khi vẫn không thành công. Đau đớn 
quá nặng nề. Có những lúc bà nằm đó bất lực không 
nhận biết được cái đau đớn nữa. Bà hoàn toàn cam chịu. 
Nhưng bà vẫn không uống thuốc giảm đau. Bà tham 
khảo với thiển sư của bà. Thiền sư Sujiva khuyên bà trải 
lòng từ bi thân ái và thực hành pháp thiền sổ tức, hít thở 
để giảm thiểu cơn đau khi bà chịu không nổi nữa. Việc 
làm này khiến cho bà dễ chịu. Từ sự dễ chịu này bà có thể 
tiếp tục hành thiền Minh sát. Một hôm sau ba tuần chiến 
đấu với cơn đau dai dẳng, bà có một kinh nghiệm độc 
đáo. Bà nói với Billy trong khi nhận thấy cái đau như cắt, 
bà quan sát thấy nó càng ngày càng nhỏ đi cho đến khi 
nó biến hăn. Bà nói bà cảm thấy như tất cả giác quan đều 
bị cắt bỏ, như thể không có danh-sắc, vào lúc đó tâm và 
thân đã cùng nhau tan biến với cơn đau. Bà nói với Billy 
bà cảm thấy giống như bà trải nghiệm Niết Bàn, và bà 
cảm thấy cực kỳ sung sướng. Sau kinh nghiệm này, bà 
không còn đối diện với loại đau đớn cực độ như thế nữa. 


Mười ngày trước khi lâm chung, Billy đem bà vào một 
bệnh viện tư nhân vì bà cảm thấy khó thở. Bác sĩ đặt ống 
dưỡng khí cho bà. Hình chụp tia X cho thấy những tế bào 
ung thư đã lan rộng hơn nữa, làm gia tăng chứng khó 
thở. Chữa bằng xạ trị, hóa trị được đề nghị không phải là 
có thể chữa lành bệnh mà chỉ để giảm nhẹ bệnh trạng. 
Nhưng Kuai Chan không muốn tâm mất sáng suốt nên 
bà đã từ chối. Sau năm ngày, bà đòi Billy đem bà về nhà 
vì bà cảm thấy không có lý do nào nữa để bà phải ở lại 
bệnh viện. Billy lắp đặt bình dưỡng khí tại nhà, mang bà 
về và để bà thở qua ống dưỡng khí hầu làm giảm bớt khó 
khăn về hít thở của bà. Năm ngày sau, từ 13 tháng 12 đến 
lúc bà chết ngày 18 tháng 12, bà dường như ở trong tình 


35 


trạng thiêm thiếp ngủ, thỉnh thoảng mới tỉnh dậy. Hai 
ngày trước khi chết, bà vẫn còn nhớ ngày sinh nhật thứ 
17 của đứa con gái vào ngày 17 tháng 12. Bà nhắc Billy 
luộc hai quả trứng cho đứa con gái và cho con gái một 
bao tiền lì xì màu đỏ. Billy đã làm theo lời bà. 


Vào ngày 18 tháng 12, bà tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng với một 
nụ cười. Bà hỏi: “Có phải em đã ngủ không?/ Billy trả lời: 
“Phải. Đã năm ngày rồi, em biết không?“ Bà ngạc nhiên. 
Bà dường như rất sung sướng và mỉm cười. Bà nói bà 
không cần uống thuốc bắc nữa. Bà lại nhớ lại ngày sinh 
nhật của đứa con gái và mặc dù Billy đã nói cho bà biết là 
ông đã đưa bao lì xì đỏ cho đứa con gái như bà đã dặn, bà 
lại nói lần nữa với Billy: “Hãy cho cho con gái thêm một 
bao lì xì nữa, nhân danh tôi.” 


Vào khoảng 2 giờ chiều hôm đó, Billy cho biết Kuai Chan 
muốn nói cái gì với ông ta nhưng quá yếu không nói nổi. 
Billy nhắc bà hãy duy trì tâm trạng xả ly, đừng lo lắng gì 
về chồng và các con, và hãy tự do ra đi một cách an bình. 
Ông nói, trước đây họ đã thảo luận nhiều lần về việc này, 
rằng nếu bà có thể lành bệnh thì tốt, và nếu không thể 
chữa được, thì cũng phải chịu. Bà có thể ra đi một cách 
thanh nhã, hiểu biết luật về nghiệp, rằng tất cả chúng ta 
một ngày nào đó sẽ phải chia lìa. 

Vào lúc 3 giờ chiều, khi đứa con trai 15 tuổi đi học về và 
báo với mẹ: “Me ơi, con đã vế”, bà nghe hiểu nhưng 
không nói được. Bà gật đầu để ra dấu bà biết. 

Vào khoảng 3:30 giờ chiều, Billy cho biết Kuai Chan tận 
dụng sức lực nói rõ ràng bằng tiếng Quảng Đông “Woh 
Yap Niphoon (Ngô nhập Niết Bàn),“ có nghĩa là “Tôi đã 
vào Niết Bàn,” câu này có ý nói là bà tin rằng bà đã thực 


36 


chứng hay chứng nghiệm Niết Bàn. Và bà chỉ vào bụng. 
Đó là lời cuối cùng của bà, bà ra đi một cách rất êm ả vào 
khoảng 45 phút sau. Billy nói Kuai Chan, trong lúc hành 
thiền, thường quan sát sự chuyển động lên xuống của 
bụng xảy ra mỗi lần hít vào hay thở ra. Bà thấy sự lên 
xuống của cái bụng là một đối tượng tốt để đặt tâm vào, 
và bà thường khuyến khích các hành giả tu thiền nên 
bám vào đối tượng ấy. Bất kỳ hiện tượng nào của thân 
hay tâm khi ta áp dụng chánh niệm và tập trung vào đó, 
cuối cùng ta có thể thấy sự sinh diệt của hiện tượng và đi 
đến hiểu biết tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã của chúng. Thấy và biết như thế khởi sinh khi hành 
giả bắt đầu nhập vào dòng thánh giải thoát, cảm nghiệm 
Niết Bàn. Sự hiểu biết có thể tiến tới đỉnh cao trong việc 
đạt Niết Bàn, trạng thái chấm dứt khổ đau. Những ô 
nhiễm của tham, sân và sỉ sẽ bị hoàn toàn được trừ diệt 
khi chứng nghiệm Niết Bàn đạt được ở trình độ của bậc 
thánh A La Hán. 


Billy nói khi giờ phút cuối cùng sắp đến, mặt của Kuai 
Chan rạng rỡ, khi bà nói, mắt của bà long lanh và sáng. 
Vào khoảng 4:15 giờ chiều, Billy thấy bà tắt thở. “Bà 
trông rất bình thản, thanh thoát. Bà đã ra đi một cách rất 
an lạc,“ Billy nói. 


Vào khoảng 4 giờ chiều hôm ấy, một người bạn đạo của 
Kuai Chan là bà Lily, cư ngụ ở cách xa 25 kíilômét, đột 
nhiên có ý nghĩ trải tâm từ thân ái đến Kuai Chan. Lily 
ngồi xuống và hành thiền, gửi đi tất cả những ý tưởng về 
lòng từ thân ái đến Kuai Chan. Bà ta nói bà thấy Kuai 
Chan rất thanh thản trong một ảo ảnh trong suốt như pha 
lê. Khi bà ngừng hành thiền, bà ta nhìn đồng hồ lúc đó là 
4 giờ 15, cùng lúc Kuai Chan ra đi. 


3Z 


Chết theo cách Kuai Chan đã chết, rõ ràng là một cái chết 
đẹp đẽ. Không có cách ra đi nào tốt hơn - với tâm bà tập 
trung về Niết Bàn. Không ai có thể nói được về sự trải 
nghiệm độc đáo của bà. Chỉ có mình bà biết thôi. Nhưng 
có một điều chắc chắn là tâm bà vững vàng vào lúc cuối 
cùng, hướng về Niết Bàn. Tôi nghĩ rằng có thể bà đã đạt 
được Niết Bàn. Nếu bà đã không đạt được thế trong đời 
này, tôi nghĩ rằng bằng tâm vững chắc và cương quyết 
của bà, bà đã tái sinh vào cõi lành - cõi người hay cõi trời, 
và sẽ đạt được mục tiêu hằng ấp ủ trong kiếp sống mới. 
Là một Phật tử, bà đã căn dặn Billy tổ chức cho bà một 
tang lễ đơn giản, không có những nghỉ lễ và nghi thức 
không cần thiết. Theo ý muốn của bà, Billy đã thu xếp 
việc hỏa táng vào ngay ngày hôm sau. Vài vị sư, các hành 
giả tu thiền và bạn đạo cùng đến tụng kinh. Tang lễ rất 
giản dị theo lời bà yêu cầu. Sau lễ hỏa táng, Billy thu thập 
tro cốt và đem rắc tại cây bồ để tại thiển đường của sư 
phụ của họ tại Johor. 


Hồi tưởng lại cuộc sống với nhau, Billy nói Kuai Chan là 
một người vợ tốt nhất mà ông đã có được. Ông nói: 
“Chúng tôi lấy nhau đã 22 năm và bà đã sát cánh với tôi 
qua thăng trầm, qua nhiều thử thách và cực khổ. Bà có 
một tâm tính vui tươi và hoạt bát. Bà bao giờ cũng 
thương yêu và ân cần. Ngay cả lúc bà ốm, bà vẫn tuyệt 
vời. Bà không bao giờ phàn nàn. Bà không ngã lòng. 
Không có giận hờn hay cay đắng nơi bà. Bà vẫn bình tĩnh 
và vững vàng. Bà vẫn có thể mỉm cười và cười lớn. Bà 
chấp nhận tất cả khổ đau với thái độ trang nhã. Bà nói 
thân bà bệnh nhưng tâm bà không bệnh. Tâm bà vẫn 
sung sức và khỏe mạnh. Sự quan ngại của bà không phải 
cho chính bà mà cho người khác. Bà nói nếu bà có thể 


38 


sống thêm 10 năm nữa, bà sẽ thực hành Phật Pháp nhiều 
hơn. Bà rất quan tâm đến tôi và những đứa con. 


“Thực ra bà đã chịu đựng khổ đau tốt hơn tôi. Tôi không 
thể chỉu nổi khi thấy bà quá nhiều đau đớn. Tôi cố gắng 
cho bà uống thứ thuốc bắc tốt nhất, hy vọng có thể chữa 
khỏi hay cho bà được nghỉ ngơi. Đôi khi tôi hỏi tại sao tất 
cả việc đó lại xảy ra cho bà. Và tôi nghĩ: “Hãy để cho bà 
sống thêm mười năm và cuộc đời tôi ngắn đi mười năm. 
Xin để cho tôi cho bà mười năm của đời tôi“ Nhưng lẽ 
đương nhiên điều đó không phải là do chúng ta quyết 
định. Chính là #giiêøˆ mới có quyền quyết định cuối 
cùng. 

“Bà thường nói với tôi: Đó là nghiệp của em, Billy à. Cái 
đó hoàn toàn đúng. Em không biết em đã làm gì trong 
quá khứ. Em phải chấp nhận nghiệp của em.“ Đôi khi bà 
nói: “Em rất hối hận vì đã đem đến cho anh tất cả khó 
khăn này, Billy, tất cả cái khổ đau này. Billy biết không, 
em nợ anh rất nhiều trong cuộc đời này.“ Tôi phải nói với 
bà rằng xin đừng nói thế. Tôi nói bà không nợ gì tôi cả. 
Chúng ta là vợ chồng phải không? Và bà là người vợ 
tuyệt vời của tôi. Chúng ta cùng trải qua những lúc thăng 
trầm, và bây giờ là giờ phút bà cần đến tôi, tôi sẽ ở bên 
cạnh bà. Chúng ta sẽ một mất một còn cùng nhau, tôi nói 
với bà, tôi cam đoan với bà. 

“Vào những dịp khác, bà nói với tôi: “Này Billụ, đâu là giáo 
pháp chân chính, là con đường chân thật, em tin chắc như 
thế” và bà nhắc tôi đừng lơ là thực tập hành thiền, không 
nên tự mãn mà phải nỗ lực tu tập. Chúng tôi đã mất một 
thời gian tìm kiếm một giáo pháp mà chúng tôi có thể 
hiểu được. Và khi chúng tôi biết được đạo Phật và pháp 


39 


thiền Minh sát vào năm 1988, chúng tôi đã hăng hái tu 
tập. Sư biết không, chúng tôi thường cùng nhau bàn luận 
Phật Pháp mỗi đêm bên tách trà. Mối quan hệ của chúng 
tôi rất tuyệt vời.” 

Người anh em họ của Kuai Chan, 5Sati, có lần hỏi liệu bà 
có sợ bệnh ung thư không, bà trả lời không, bà không sợ 
bệnh này. Bà sẵn sàng chịu đựng đau đớn mà không 
dùng thuốc. Bà quả là một hành giả can đảm, mặc dù 
phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, vẫn kiên trì thực 
hành Pháp. Bà làm tôi băn khoăn, nếu tôi, một nhà sư mà 
ở hoàn cảnh như bà, bị ung thư, thì tôi có thể chịu đựng 
được nhiều như thế không, có can đảm và chịu đựng như 
thế không? Bà quả là một tấm gương đầy cảm hứng, một 
vị thầy làm gương cho tất cả chúng ta. Tôi cám ơn Billy 
đã đưa ra chuyện riêng tư của mình để chia sẻ với chúng 
ta câu chuyện đầy cảm hứng này, để chúng ta có thêm 
nhiều khích lệ trong việc tu tập, cương quyết hơn nữa và 
phấn đấu mạnh hơn nữa. 

Billy yêu câu tôi ghi nhận lòng biết ơn của ông đối với 
thiền sư Sujiva và những vị sư khác cùng với các hành giả 
tu thiền về tất cả những sự giúp đỡ ân cần mà họ đã dành 
cho ông và Kuai Chan. Những người bạn đạo tại Trung 
tâm Trí tuệ Phật giáo, Petaling Jaya, đã đặc biệt hỗ trợ 
tính thần và khuyến khích Kuai Chan trong suốt thời 
gian bà lâm bệnh. Ông Billy nói: “Tôi không biết làm sao 
bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến tất cả mọi người đã giúp 
đỡ chúng tôi. Xin vưi lòng nói với họ rằng tôi xin cám ơn 
tất cả. Xin cám ơn quý vị rất nhiều về mọi thứ mà quý vị 
đã dành cho Kuai Chan." 

& 


40 


Phẩu tốt nhất trone đời sống của một người lương thiện là 
nhữne hành động tử tế uà thương uêu, không cần phải nêu 
danh hau chi nhớ. 


— William Woodsworth 


41 


CHÚNG TA PHẢI LÀM TRÒN 

BỔN PHẬN CỦA CHÚNG TA 
Trước đây tôi đã nói khi tôi nhìn thấy một người bệnh, 
người sắp chết và người chết, hai quyết tâm phát sinh 
trong tâm tôi. Một là có thể chịu đựng sự đau đớn và cái 
chết với một nụ cười, có thể giữ được chánh niệm và tự 
tại cho đến lúc cuối cùng. Bây giờ tôi muốn nói đến quyết 
tâm thứ hai. Vâng, khi nhìn thấy con người và thực ra tất 
cả chúng sinh đang sống, đều phải chịu đau khổ nhiều 
như vậy, tôi cảm thấy ít nhất chúng ta có thể làm được, 
trong khi chúng ta còn sống, là đóng góp làm nhẹ bớt 
khổ đau chung quanh chúng ta. 


Nhiều người đang phục vụ nhân loại theo nhiều cách 
thức phi thường. Mẹ Theresa, chắng hạn, đã dành cả cuộc 
đời để săn sóc những người thiếu thốn và cơ cực. Nhiều 
người và tổ chức đã dấn thân vào làm những công tác xã 
hội cho người bệnh, người tàn tật, người chết đói, người 
già, những người sắp chết và nhiều người khác. Tất cả 
những đạo sư tôn giáo vĩ đại đều kêu gọi các đệ tử hãy 
nhân từ. Jesus Christ nói: “Hãy thương yêu người láng 
giềng như chính thân mình”, và Ngài tán dương những 
người cho người đói ăn, cho người khát uống, cho quần 
áo người trần trụi, cho chỗ ở kẻ bần hàn, thăm viếng 
người bệnh và người bị giam cầm. Ngài nói rằng: “Vì các 
ngươi đã làm thế cho một trong những người anh em của 
ta, tức là các ngươi đã làm cho chính ta.“ Có một câu 
tương tự trong kinh Koran, chỗ nhà Tiên tri Mohamed 
nói Thượng Đế có thể nói trong ngày Phán xét: “Ta đói 
mà các ngươi không cho ta ăn. Ta bị bệnh mà các ngươi 


42 


không đến thăm.” Và khi được hỏi bởi một người hoang 
mang không hiểu như thế là thế nào, Thượng Đế trả lời 
“Như một người xin bánh mà ngươi không cho. Như một 
người bệnh mà ngươi không đến thăm.” 


Trong Đạo Phật, mặc dù chúng ta không tin vào Đấng 
Thượng Đế Sáng Tạo, chúng ta tin vào điều thiện và hô 
hào không giết hại cả đến một con vật hay côn trùng. 
Chúng ta tin vào luật về nghiệp quả - đó là thiện đem lại 
thiện, ác đem lại ác. Cho nên chúng ta bao giờ cũng phải 
bám chặt vào điều thiện: tránh không giết hại, trộm cắp, 
lừa đảo, tà dâm, dối trá, uống rượu và các chất say. 
Chúng ta tự rèn luyện để tiến đến chỗ chúng ta làm điều 
thiện vì lợi ích làm điều thiện và không phải vì sợ hãi địa 
ngục hay mong muốn được phần thưởng. Chúng ta làm 
điều thiện vì chúng ta thích làm điều thiện và tự nhiên 
ngả về điều thiện. Nói một cách khác chúng ta không thể 
tránh được làm việc thiện. Điều thiện với chúng ta là một. 
Đức Phật chỉ thị các đệ tử của Ngài phải nhân từ và quan 
tâm đến người khác. Ngài nói một chút cố gắng cũng có 
giá trị khi cho. Cả đến ném một vài mẩu bánh xuống 
nước cho cá ăn cũng được tán dương bởi Đức Phật. Một 
lần, mấy nhà sư không săn sóc một vị sư bị bệnh, Đức 
Phật đích thân tắm rửa cho vị sư bệnh này và khuyên bảo 
các vị kia: “Ai săn sóc người bệnh chính là săn sóc ta.” 
Đức Phật kêu gọi các vì vua hãy trị vì với lòng từ bi. Ngài 
khuyên các nhà vua nên loại trừ nghèo đói vì đó là một 
trong những yếu tố góp phần vào sự cướp bóc và các tội 
khác. Là một người yêu hòa bình, Ngài đã từng ngăn cản 
được khi hai quốc gia đang sắp sửa lâm vào vòng chiến vì 
tranh chấp một dòng sông. Đức Phật hỏi họ: “Cái nào 
quan trọng hơn - nước hay máu của con người sẽ chảy vì 


43 


chiến tranh?“ Hai bên lâm chiến thấy sự tranh chấp điên 
rồ của họ đã rút lui không đánh nhau. 


Một trong những vị vua nhân từ nhất, chịu ảnh hưởng 
của những lời Phật dạy, là Asoka, trị vì Ấn Độ vào thế kỷ 
thứ 3 trước Tây lịch, khoảng 200 năm sau khi Đức Phật 
nhập diệt. Nổi tiếng về lòng nhân đạo, sự rộng lượng và 
lòng tốt của ngài trải đến cả con vật. Ngài được nổi tiếng 
vì đã lo liệu bác sĩ cho cả người lẫn súc vật. Ngài đã xây 
công viên, trạm nghỉ ngơi cho khách bộ hành và nhà tế 
bần cho những người nghèo và người bệnh. Mặc dù là 
một Phật tử thuần thành, ngài cho dân chúng hoàn toàn 
tự do trong việc thờ phượng và ủng hộ các giáo phái 
khác. Trong một sắc lệnh nổi tiếng khắc trên đá, ngài nói 
ngài “chúc mừng những người của tất cả những tôn giáo 
sống ở mọi nơi trong vương quốc của ngài ... vinh danh 
người của tất cả các tôn giáo, thành viên của những dòng 
tu và cư sĩ, bằng tặng vật và những biểu hiện quý trọng 
khác.” Ngài muốn tất cả các tôn giáo đều được kính trọng 
vì “bằng cách kính trọng tôn giáo là nâng cao niềm tin 
của chính tôn giáo mình và đồng thời phục vụ niềm tin 
của những người khác... Cho nên chỉ có hòa thuận không 
thôi là đáng khát khao ... (và ngài, Asoka) mong muốn 
người của tất cả các tôn giáo khác hiểu biết học thuyết 
của nhau và tìm được học thuyết lành mạnh...” 


Asoka coi vai trò của ngài như một người cha nhân từ và 
coi đân như con khi nói rằng ngài muốn họ được đầy đủ 
thịnh vượng và hạnh phúc. Đức Phật nếu có thể chứng 
kiến triều đại của Hoàng đế Asoka, thì Ngài sẽ hết sức 
vui mừng khi thấy giáo lý của Ngài đã được tôn trọng 
triệt để một cách chuyên cần bởi vị hoàng đế vĩ đại này. 
H. G. Wells trong cuốn "Outline of History" (Lịch sử Đại 


44 


cương) có viết rằng, trong số các vi hoàng đế đã đến và ra 
đi trên thế giới, “tên của Hoàng đế Asoka sáng chói, sáng 
chói hầu như một tinh tú không có ai ngang hàng.” Chắc 
chắn tất cả những chính phủ sẽ thành công khi nghiên 
cứu và áp dụng cách giải quyết nhân đạo của Hoàng đế 
Asoka trong việc trị vì. 


Cũng vậy, nếu chúng ta đi theo những lời Đức Phật dạy, 
thì chúng ta cũng giống như Asoka, làm việc theo đường 
lối của chúng ta để giảm bớt khổ đau và trải rộng hòa 
bình và hạnh phúc. Chính Đức Phật đã là tấm gương tốt 
đẹp nhất cho chúng ta soi, Ngài đã dành cả cuộc đời để 
chỉ cho con người lối thoát khỏi khổ đau. Vâng, Đức Phật 
không những quan tâm đến việc làm nhẹ bớt khổ đau, 
mà Ngài còn quan tâm đến việc hoàn toàn loại bỏ nó. 
Cho nên sau khi giác ngộ, Ngài đã bỏ cả 45 năm cuộc đời 
còn lại dạy cho con người con đường loại bỏ khổ đau. 
Ngài dạy con đường chánh niệm. 


Đức Phật thấy chỉ bằng cách giải quyết triệt để mới có thể 
loại bỏ được khổ đau. Mặc dù săn sóc người bệnh, chữa 
lành bệnh tật, cung cấp thực phẩm và các trợ giúp vật 
chất cho người túng thiếu là một phần thiết yếu trong 
việc đối phó với khổ đau, Đức Phật muốn tham gia nhiều 
hơn là chỉ có những triệu chứng: Ngài muốn tìm cách 
chữa lành hoàn toàn chứng bệnh khổ đau. Cho nên Ngài 
đã hành thiền quán soi toàn bộ câu hỏi đời sống và cái 
chết. Và Ngài thấy muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, 
chúng ta cần phải xem xét lại toàn bộ tâm. Khổ đau thực 
chất là tinh thân. Khi có đau đớn thể chất, người ta 
thường phản ứng bằng buồn rầu, sợ hãi và ngã lòng. 
Nhưng người tu thiển, Đức Phật dạy, có thể chịu đựng 
cái đau thể chất mà không có khổ đau tinh thần. Nói một 


45 


cách khác, người ta không phản ứng bằng buồn rầu, lo 
lắng, thất vọng, ác cảm, giận hờn v.v... Thay vào đó, 
người ta có thể phản ứng bằng bình tĩnh và thanh thản. 
Người ta có thể vui và thậm chí an ủi và khuyến khích 
người khác! 


Cho nên Đức Phật thấy vấn đề thực chất là tinh thần. Nếu 
chúng ta có thể giải thoát tâm chúng ta khỏi tham, sân và 
sỉ (thuộc bản chất đời sống) Đức Phật dạy chúng ta hoàn 
toàn có thể vượt qua được và loại bỏ khổ đau tinh thần, 
như lo lắng và bồn chồn, phiền muộn và than khóc. Về 
khổ đau thể chất, chúng ta phải thừa nhận không thể 
tránh khỏi chừng nào mà chúng ta có cái thân này. Tất cả 
chúng ta đều biết không ai có thể tránh khỏi tuổi già, 
bệnh và chết. Nhưng Đức Phật dạy một khi thanh lọc 
được tâm ra khỏi tất cả những ô nhiễm của tham, sân vân 
vân thì cái đau thể chất không làm chúng ta sợ hãi nữa. 
Ta trở nên không lay chuyển. Không có gì có thể làm ta lo 
ngại nữa, cả đến cái đau cực độ mà những bệnh như ung 
thư có thể mang lại. Tâm ta vẫn có thể giữ luôn luôn trầm 
tĩnh. Bởi vậy khi đệ tử của Đức Phật, Anurudhha, một 
lần được hỏi làm sao ông có thể giữ bình tĩnh khi ông 
bệnh nặng, Ngài trả lời đó là vì ông đã có thể làm chủ 
được tâm ông do tu tập chánh niệm như đã được dạy bởi 
Đức Phật. 


Cũng để kết luận, Đức Phật dạy đối với một người hoàn 
hảo đã bỏ được tham sân si, không còn tái sinh nữa. Khi 
người ấy chết, đó là kiếp cuối cùng. Người ấy đã đạt 
được trạng thái Niết Bàn - sự an lạc hoàn hảo. Không 
phải tái sinh người ấy không bao giờ còn bị tuổi già, bệnh 
và chết. Đức Phật nói, chỉ điều đó là chấm dứt khổ đau. 


46 


LÀM NHẸ BỚT KHỔ ĐAU 


Trong khi phấn đấu để chấm dứt hoàn toàn khổ đau, 
chúng ta nên, trên con đường tu tập, giúp làm nhẹ bớt 
khổ đau bằng bất cứ cách nào chúng ta có thể. Vâng, rõ 
ràng không thiếu gì khổ đau trên thế giới. Nhiều người 
khổ đau theo nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta đọc 
báo, chúng ta thấy khổ đau khắp nơi. Người ta tranh 
chấp, đánh nhau, giết chóc, cướp bóc, nói dối, lừa đảo và 
gây khổ đau lẫn nhau bằng nhiều cách. Do vô minh 
chúng làm hại lẫn nhau. Xa hơn nữa, thiên tai, tai nạn, rủi 
ro, chết đói, bệnh tật khắp nơi. Và bệnh tật, tuổi già, và 
cái chết luôn bám sát chúng ta ở từng bước. 


Vâng, thế giới này đầy khổ đau. Tại sao chúng ta lại còn 
thêm vào nữa? Thay vì phải chăng chúng ta nên cố gắng 
làm nhẹ khổ đau? Dù chúng ta không làm được nhiều, 
chúng ta vẫn có thể làm được ít. Mỗi một cố gắng nhỏ 
nhoi cũng đáng kể. Có người nói: Không ai mắc sai lần lớn 
hơn là không làm gì dù chỉ làm được một chút. Mỗi người 
chúng ta đều có thể làm được việc gì đó, theo khuynh 
hướng và khả năng của mình. Để khởi sự chúng ta có thể 
bắt đầu tử tế hơn. Chăng hạn chúng ta có thể ngăn chặn 
nóng giận của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nóng giận 
chúng ta gây nên đau đớn cho chính chúng ta và người 
khác. Nhưng nếu chúng ta có thể nén được giận của 
chúng ta và trau đồi khoan dung và kiên nhẫn, thương 
yêu và từ bi, chúng ta có thể trở nên người tử tế hơn, và 
đó có thể là một thành công để giúp gieo rắc sự vui vẻ và 
hạnh phúc . 


47 


Nói một cách khác chúng ta phải bắt đầu bằng cách tẩy 
sạch tâm ta khỏi những chất chứa bất thiện và tiêu cực 
của tham, sân và si. Tương ứng với khả năng kiềm chế 
các trạng thái bất thiện của ta, tình thương yêu và từ bi sẽ 
phát triển nơi chúng ta. Chúng ta có thể tử tế hơn trong 
quan hệ với những người kề cận và chung quanh chúng 
ta. Chúng ta có thể cố gắng nói năng một cách đáng yêu 
và nhẹ nhàng hơn, và tránh lời nói thô tục và cục căn. 
Chúng ta có thể trở nên ân cần và quan tâm đến người 
khác nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến phúc lợi 
riêng của chúng ta thì chúng ta không thể thương yêu 
hữu hiệu. Muốn thương yêu tốt đẹp, chúng ta không nên 
coi trọng phúc lợi của mình mà phải chú ý đến phúc lợi 
của người khác. Cho nên chúng ta phải hỏi chính mình. 
Chúng ta có thương yêu đủ không? Chúng ta có quan 
tâm đủ không? Nếu không chúng ta không thể hành 
động để làm nhẹ bớt khổ đau. Chính vì không có thương 
yêu và từ bi thực sự mà chúng ta có thể hành động. 


Một thiển sư từng nói rằng nếu bạn muốn biết bạn đã 
thực sự yêu thương, bạn nên gần người thân yêu của bạn 
một ngày, và nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trong tay bạn. 
Hãy nhìn thắng vào mắt nàng và hỏi nàng: “Em thân 
yêu, anh có yêu em đúng mức không? Anh có yêu em đủ 
không? Anh có làm em hạnh phúc không? Nếu là không, 
xin em cho biết thiếu cái gì để anh có thể thay đổi và yêu 
em nhiều hơn?“ Nếu bạn hỏi nàng dịu dàng với tình yêu 
chân thật và quan tâm, thì nàng có thể khóc. Sư nói đó là 
dấu hiệu tốt. Vì nó có nghĩa là bạn đã chạm đến đúng 
vào tình cảm của nàng. Và rồi ở đấy có thể có sự trao đổi 
tâm tình giữa bạn và nàng. 


46 


Và vì vậy nàng có thể nói với bạn giữa những tiếng thốn 
thức sao bạn đã không có ý tứ gì rất nhiều lần. Chăng hạn 
nàng có thể nói: “Anh không còn mở cửa xe cho em nữa. 
Anh thường mở cửa xe cho em khi lần đầu anh theo đuổi 
em và cả đến năm đầu lấy nhau. Anh cũng cẩn thận xem 
em ngồi ngay ngắn chưa rồi anh mới nhẹ nhàng đóng cửa 
xe. Bây giờ anh không làm như thế nữa. Anh vào xe trước 
và cho ngay máy chạy. Em phải tự mở cửa và vào xe thật 
nhanh. Nếu không anh có thể chạy xe đi trước khi em kịp 
đóng cửa! Em muốn khóc khi anh sử xự như thế. Cái gì 
đã xảy ra cho con người lịch sự và có ý tứ mà em đã lấy?” 


Và nàng có thể tiếp tục: “Anh đã không nắm tay em nữa 
khi qua đường. Anh đi trước và muốn em phải theo anh. 
Rồi khi chúng ta vào nhà hàng. Anh không mở cửa và 
mời em vào trước. Anh không kéo ghế cho em ngồi. Anh 
không hỏi em thích ăn gì mà tự động đặt các món ăn anh 
thích. Anh không mua những bộ áo đẹp cho em nữa. Anh 
không mua tặng phẩm gì cho cha mẹ em, ngay cả đến 
những dịp lễ hội. Và mặc dù anh có thể nhớ đến việc cho 
em quà vào ngày sinh nhật, nhưng anh không kèm theo 
thiệp sinh nhật với những lời tình cảm đẹp đẽ. Nói tóm 
lại, anh đã không làm những việc nhỏ bé dễ thương mà 
anh thường làm cho em khi anh theo đuổi em và cưới em. 
Nếu em biết anh sẽ thay đổi như thế này, có lẽ em đã suy 
nghĩ lại về việc lấy anh. Em băn khoăn không biết thực sự 
anh còn yêu em hay quan tâm đến em nữa không?“ Và 
nàng có thể tiếp tục một mạch nêu lên một bản danh sách 
về những bất hạnh của nàng. Nàng có thể thốn thức to 
hơn và bạn có thể ngạc nhiên vì bạn không biết nàng đã 
giữ trong lòng tất cả những thứ đó, nàng đã không nhận 
ra tất cả những sự việc nho nhỏ dễ thương mà bạn 


49 


thường làm cho nàng, và nàng đã không hiểu sự bày tỏ 
quan tâm và thương yêu tuy nhỏ bé nhưng quan trọng 
của bạn. 


Đương nhiên, rất có thể bạn cũng có những phiền muộn 
chính đáng. Cho nên đây là dịp tốt để bạn thổ lộ, nhưng 
bằng một cách thật dịu dàng. “Ổ, anh xin lỗi về cách sử 
xự vô tâm và không ý tứ của anh, em thân yêu. Tin anh 
đi, anh thật tình. Xin tha lỗi cho anh. Từ nay trở đi anh sẽ 
làm lại cho em. Anh hứa anh sẽ không cẩu thả trong 
tương lai. Anh sẽ trông nom em thật tốt. Anh sẽ bắt đầu 
làm trở lại những việc nho nhỏ mà anh đã lơ là làm cho 
em. Anh không nhận ra được là em đã quá nhớ những 
thứ đó. 

“Nhưng em thân yêu, xin đừng giận dỗi với điều mà anh 
sắp nói. Vì anh có nhiều lầm lỗi, em cũng nên biết có một 
số điều em thường làm cho anh mà em chưa bao giờ làm. 
Chẳng hạn anh thích ăn đùi gà chiên theo lối sambal 
belacan mà em thường nấu cho anh. Nhưng bây giờ em 
không còn nấu món ấy nữa, không kể đến những thứ súp 
cà chua và những món khác. Em biết không, người già 
nói về cách đi vào lòng con người là qua bao tử hãy còn 
rất thích đáng. 


“Ngày xưa em thường đánh thức anh dạy với một nụ 
cười và một cái hôn nhẹ nhàng trên má nhưng nay em 
đâu còn làm như thế nữa. Đôi khi em còn dạy trễ nên anh 
phải tự làm để ăn sáng hay ăn tại văn phòng. Em đã 
thường đợi cửa khi anh đi làm về và hỏi anh ngày ấy ra 
sao. Em thực tình muốn biết và em tỏ ta rất có tình cảm 
và an ủi khi anh có chuyện không vưi. Nhưng dạo này 
dường như em không quan tâm đến việc anh sống ra sao 


50 


nữa, liệu anh có ngày làm vưi vẻ hay vất vả không. Em 
bận xem truyền hình, la các con, hay ở các nơi sửa sang 
sắc đẹp hay làm cái này cái nọ. Khi anh gọi, “Hello, em 
thân yêu, anh đã vể, đôi lúc em gắt và nói những thứ đó 
không thật khả ái, vân vân và v.v...” 


Và như vậy cả hai trao đổi tâm tình. Truyền thông rất 
quan trọng trong quan hệ. Có phải không? Quan hệ sẽ 
tan vỡ khi không có truyền thông, và cả hai phía đều giữ 
phiền muộn trong lòng, nuôi dưỡng chúng trong tâm. 
Nhưng khi có sự truyền thông, sẽ có sự thông cảm. Cởi 
mở trong lòng cả hai phía sẽ đưa đến thông cảm và 
thương yêu. Nếu hai người quan tâm đủ và coi trọng 
quan hệ của họ thì họ sẽ trò chuyện tâm sự. và áp dụng 
các biện pháp sửa chữa khi cần. Bằng cách ấy, quan hệ sẽ 
trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ với mỗi ngày qua. 


Mỗi một người chúng ta cần phải đóng góp bằng cách 
riêng của mình, bằng bất cứ đường lối nào mà ta biết ra 
sao. Trong trường hợp của tôi, là một nhà sư, tôi có thể 
đóng góp bằng cách chia sẻ chút ít kiến thức về Phật 
Pháp mà tôi biết, một chút hiểu biết mà tôi có. Tôi có thể 
khuyến khích người ta tu tập hành thiển và hướng dẫn họ 
một chút trên con đường này. Tôi có thể kêu gọi người ta 
hãy thương yêu và quan tâm, ân cần và nhẫn nại v.v... 
Đương nhiên chúng ta không hoàn toàn, có những lúc 
chính chúng ta thất bại, không góp phần được. Nói thì 
thật là dễ nhưng thực hành điều ta thuyết giảng thì thật 
là khó, điều đó rất đúng. Cho nên tôi phải là người đầu 
tiên thừa nhận những thiếu sót của tôi và chấp nhận sửa 
chữa. Trong khi phán xét tôi hay những người khác, tôi 
cầu mong người ta xem xét giảm nhẹ những yếu tố như ý 
tốt. Chúng tôi có ý tốt và không có ý làm hại. Nhưng vì 


51 


những nhược điểm, không khéo léo, không kiên nhẫn, 
không độ lượng, kiêu ngạo v.v... chúng ta có thể làm 
người khác đau đớn mặc dù chúng tôi muốn làm tốt. 
Nhưng nếu là một người cao thượng, người đó có thể 
hiểu và tha thứ. Khả năng tha thứ là một đức tính tuyệt 
vời, cho nên có câu nói, lầm lỗi là con người; tha thứ là 
siêu phàm, đã được đặt ra. 


Hãy tận dụng cơ hội để cho và chính bạn sẽ biết cách tốt 
nhất để đóng góp. Tất cả chúng ta có những kỹ năng, tài 
ba và năng khiếu khác nhau, điều kiện và hoàn cảnh 
cũng khác. Cho nên mỗi chúng ta chỉ có thể đóng góp 
theo đường lối riêng của mình, tùy theo hoàn cảnh và 
khuynh hướng. Điều quan trọng là cố gắng; chúng ta làm 
theo khả năng. Như chúng ta đã nói, mỗi chút cũng đáng 
kể và khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ thấy thực tế chúng 
ta đã làm được một chút gì phải lẽ. Và đó là nguyên nhân 
cho chúng ta hoan hỉ. Đương nhiên nó không có nghĩa là 
chúng ta cứ nghỉ ngơi trên vòng hoa chiến thắng. Còn 
nhiều việc phải làm. Nên chúng ta phải tinh tấn; chúng ta 
phải tiếp tục tấn tới. 


52 


Người ấy sống tràn đầu tâm từ ở phương thứ nhất, cũng như 
uậu ở phương thứ hai, cũng như uậu ở phương thứ ba, cũng 
như uậu ở phương thứ tự, cũng uậu ở bên trên, bên dưới, 
chung quanh nieười ấy sống tràn đầu tâm từ cả thế giới, ở khắp 
nơi, theo tmọi cách, tâm Từ ấU sâu xa trải rộng, mênh mông, 
không thù hằn, không ác Ú. 


- Đức Phật 


Hiểu biết tơi thứ là tha thứ moi thứ 
Và lúc ấy sẽ có có tình thương yêu 
- Vô danh 


53 


THƯƠNG YÊU LÀ HIỂU BIẾT 


Muốn chết tốt đẹp chúng ta phải sống tốt lành. Nếu 
chúng ta đã sống tốt lành chúng ta có thể chết êm ả. Sẽ 
không còn nuối tiếc. Chúng ta sẽ ra đi một cách an bình, 
mãn nguyện rằng chúng ta đã làm cái chúng ta có thể, 
rằng trên con đường mà chúng ta đã gieo rắc cảm thông 
và hạnh phúc, rằng chúng ta đã sống theo nguyên tắc và 
lời cam kết trước những lý tưởng về thương yêu và từ bi. 


Thương yêu là hiểu biết. Thương yêu không phán xét hay 
kết tội. Thương yêu lắng nghe và cảm thông. Thương yêu 
quan tâm và đồng tình. Thương yêu chấp nhận và tha 
thứ. Thương yêu không biết đến chướng ngại. Nó không 
phân biệt mà nói: Tôi là Nguyên Thủy, bạn là Đại Thừa 
hay Tây Tạng. Nó không nói: Tôi là Phật tử và bạn là tín 
đồ Cơ Đốc, Hồi Giáo hay Ấn Giáo; ; hay tôi là người Trung 
Hoa, bạn là người Mã Lai, người Ấn Độ hay người lai Âu 
Á; hay tôi là người phương Đông và bạn là người phương 
Tây; hay tôi là người Mã Lai, bạn là người Nhật Bản, Mỹ, 
Miến Điện, Thái, v.v... 


Thương yêu vượt qua tất cả chướng ngại. Thương yêu 
thấy và cảm thấy chúng ta đều là một giống nòi, một 
giống người. Nước mắt của chúng ta đều giống nhau, 
chúng đều mặn, và máu của chúng ta đều đỏ. Khi có loại 
tình yêu và từ bi này chúng ta có thể có cảm tình với 
người khác. Chúng ta có thể thấy chúng ta cùng đi trên 
một con thuyền trong biển dông bão của cuộc đời. Chúng 
ta là những bạn đau khổ trong luân hồi, cái bất tận xảy ra 
trong vòng sinh tử. Chúng ta là anh em và chị em với 
nhau. 


54 


Khi chúng ta nhìn thấy và cảm thấy điều này, thì tất cả 
những chướng ngại về nòi giống, tôn giáo, lý tưởng, v.v... 
sẽ biến mất. Chúng ta có thể vươn tới bằng con tim của 
tình thương yêu thanh khiết. Chúng ta có thể hiểu và cảm 
thông với đau khổ của người khác. Từ bị sẽ tăng lên và 
tràn đây trong lòng chúng ta. Và trong bất cứ cái gì 
chúng ta nói hay làm, tình thương yêu và từ bi này cũng 
sẽ ¡n dấu. Nó sẽ xoa dịu và làm lành. Nó sẽ góp phần vào 
hòa bình và hiểu biết. 


CON NGƯỜI VÀ CON BỌ CẠP 

Tình thương đi đôi với từ bi. Khi chúng ta có một trái tim 
thương yêu, từ bi nảy sinh dễ dàng nơi chúng ta. Bất cứ 
lúc nào chúng ta nhìn thấy một người khổ đau, chúng ta 
cảm thấy muốn chìa tay ra làm cho người ấy đỡ đau. Từ 
bị có đặc tính là muốn loại bỏ khổ đau. Nó có thể đặc biệt 
được cảm thấy khi chúng ta tự ý hành động để loại bỏ 
hay làm giảm bớt khổ đau của người khác. 


Có một câu chuyện làm sáng tỏ vấn đề: Một người trông 
thấy một con bọ cạp sắp sửa bị chìm trong vũng nước. Ý 
muốn cứu con bọ cạp đột nhiên nổi lên trong tâm, và 
không lưỡng lự chìa tay ra nhấc con bọ cạp ra khỏi vũng 
nước và để nó trên mặt đất. Con bọ cạp đốt người đó. Và 
muốn qua sang bên kia đường con bọ cạp lại bò đi và đi 
thắng vào vũng nước. Nhìn thấy nó quờ quạng và sắp bị 
chìm lần nữa, người ấy bắt nó lần thứ hai và lại bị nó đốt. 
Một người khác đến và nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra liền 
nói với người ấy: “Tại sao bạn ngu đần đến như thế? Bây 
giờ bạn thấy bạn bị đốt không những một lần mà bị đốt 
đến hai lần! Thật là ngu dại đi cứu con bọ cạp.” Người ấy 


55 


trả lời: “Thưa ông, tôi không thể chiu được việc này. Ông 
thấy đó, bản tính của con bọ cạp là đốt chích. Nhưng bản 
tính của tôi là cứu. Tôi không thể chịu được ngoài việc cố 
gắng cứu con bọ cạp.” 

Đúng. Đáng lẽ người ấy có thể dùng trí tuệ và sử dụng 
một cái gậy hay một thứ gì đó để nhấc con bọ cạp ra khỏi. 
Nhưng người ấy có lẽ đã nghĩ rằng có thể nhấc con bọ 
cạp ra bằng tay theo cách ấy mà không bị nó đốt. Hay 
người ấy có lẽ đã nghĩ rằng con bọ cạp ở trong cơn hoạn 
nạn khốc liệt như vậy sẽ không đốt mình. Dù sao, tinh 
thân của câu chuyện là phản ứng tự phát của người ấy 
trong việc muốn cứu một chúng sinh khác, mặc dù chúng 
sinh ấy chỉ là một côn trùng. Câu chuyện cũng cho thấy 
người từ bi là như vậy mặc dù có thể nhận được sự bội ơn 
của người mình đã cứu giúp, điều đó không thành vấn 
đề. Đó chính là bản tính muốn giúp đỡ và nếu có thể 
giúp nữa thì người ấy vẫn làm. Người ấy không biết nuôi 
dưỡng niềm cay đắng hay ác cảm ra sao! 

Từ bi là tiếng nói của con tim. Ở vào lúc khi chúng ta bị 
thúc đẩy bởi tình thương và từ bị, chúng ta chìa tay ra 
giúp đỡ không phân biệt nòi giống, tín ngưỡng, hay quốc 
tịch của người khác. Dưới ánh sáng của từ bị, sự nhận 
dạng về nòi giống, tín ngưỡng vân vân trở thành thứ yếu; 
chúng trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, từ bi như vậy không 
phải chỉ giới hạn ở con người mà còn trải rộng tới tất cả 
những vật sống gồm có súc vật và côn trùng. Song song 
với đề tài từ bi như tiếng nói của con tim, tôi muốn kinh 
gửi quí vị một bài thơ như sau: 


56 


TIẾNG NÓI CỦA TỪ BI 


Đại Thừa, Nguyên Thủy, Kim Cang Thừa 
Cơ Đế, Phật, Hồi, Ấn Độ Giáo 

Người Mñ, Hoa, Ấn Độ, lai Âu Á 

Mã Lai, Nhật Bản, Mỹ, Phi Châu 

Nưười La trắng, Da äen, Da uàng, Da nâu 
0à 0uấn 0uÊH ... 0à UÂH 0É ... 

như bạn tnuối!. 


Vấến đề ñó là gì? 
Tiến nói của từ bi 
là tiếng nói con tim. 


Khi cơn tím nói 

Nhàn hoa ñua nỡ 

Và tình thương tràn noập 
như trặt trời bình tính 
ba qua cửa sổ 


Không cẩm lời 

một cái nhìn, một tiếp xúc 
đủ 

để nói 

mà nieàn tiếne không bằng. 
Và Từ bi rực sáng 


như 0ì sao xán lạn 
trone bầu trời ban đêm. 


Chướng nại sụp đổ 
lau động thành kiến 


5 


Giành lại ru thế 

Tình thương 0à từ D1, 

chế ngự mọi sợ hãi, hoài nehi 
chữa lành các uết thương, 
bao trùm. 


Tôi cảm thấy nếu chúng ta cố gắng trau dồi loại tình 
thương ấy và từ bi ấy, và khi cái chết đến, chúng ta sẽ ra 
đi an bình. Cho dù chúng ta không thành công 100 phân 
trăm ở trong tình thương yêu toàn hảo, chúng ta vẫn 
sung sướng và mãn nguyện rằng chúng ta đã cố gắng. Và 
chắc chắn chúng ta đã thành công ở một mức độ nào đó. 


NĂM GIỚI 

Nếu chúng ta cố gắng trau dồi loại tình thương này, thì 
việc giữ năm giới không khó khăn gì. Giới thứ nhất như 
các bạn biết là không giết hại, không lấy mạng sống cho 
dù là con vật hay côn trùng. Đó là một giới đẹp đẽ. Giới 
đó có nghĩa chúng ta tôn trọng sự sống. Nói đúng hơn là 
chúng ta không những tôn trọng sự sống mà chúng ta 
còn trân quý nó. Đời sống quý giá cho tất cả. Khi chúng 
ta cho sự sống là chúng ta cho một tặng phẩm cao quí 
nhất. Khi chúng ta giữ được giới này chúng ta trở nên tử 
tế hơn Không những chúng ta kiêm chế không giết, 
chúng ta còn kiểm chế không làm hại bất cứ chúng sinh 
nào. 


Đúng. Trong cái thế giới bất toàn hảo này, người mạnh 
cuớp bóc kẻ yếu, giết chóc lan tràn. Chúng ta có thể nhìn 
thấy điều này trong thế giới động vật, con hổ ăn thịt con 
nai ra sao, con rắn bắt con nhái, con nhái bắt chuồn 
chuồn, con chim bắt sâu, và cá lớn nuốt cá bé. Và con 


58 


người chúng ta giết thú vật và cá và thậm chí giết lẫn 
nhau. Nhưng chúng ta ở đây không phải để xét xử hay 
kết tội. Chúng ta hiểu những nhược điểm của con người 
và bản chất không hoàn chỉnh của cuộc sống. Đức Phật 
cũng hiểu như vậy. Ngài nói khi chúng ta có thể thanh 
tịnh tâm của chúng ta và đạt Niết bàn thì chúng ta có thể 
không chọn cuộc sống bất toàn hảo, cái vòng sinh tử này. 
Chính chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu chúng ta có thể làm 
được điều này không. Khi chúng ta đã tẩy sạch được tất 
cả tham, sân sỉ trong tâm chúng ta, chúng ta sẽ biết chắc 
bằng kinh nghiệm trực tiếp liệu Đức Phật nói đúng hay 
không. Cho đến lúc đó, tôi có niềm tin chẳng là gì tốt hơn 
là đi theo con đường của Đức Phật, con đường thanh tịnh 
tâm. 


Mỗi người trong chúng ta phải đi theo con đường phát 
triển riêng cho chúng ta. Hãy để cho mỗi người chúng ta 
cố gắng giữ giới thứ nhất với khả năng tốt nhất của mình: 
Chúng ta không nên giết; chúng ta nên dung nạp sự 
sống, cho sự sống. 


Giới thứ hai là không trộm cắp hay lừa đảo, không lấy bất 
cứ thứ gì với ý định bất lương. Chúng ta lương thiện 
chúng ta kiếm sống bằng đường lối thật thà. Có một số 
người nói rằng một con người thành thật không thể thành 
công hay không thể giàu có. Tôi không đồng ý với điều 
này. Tôi chắc chắn có rất nhiều người chân thật giữ đúng 
nguyên tắc của họ đã thành công. Và hơn thế nữa họ vui 
hưởng hạnh phúc của một lương tâm trong sạch và tâm 
an lạc. Mặt khác những người lừa đảo đều bị lộ chân 
tướng và cuối cùng bị trừng phạt. Cho dù họ có thể tìm 
cách thoát khỏi sự phát hiện, họ vẫn bị khổ vì sợ bị phát 
hiện và những day dứt của lương tâm tội lỗi. và khi họ 


59 


chết, cái khổ đau của tái sinh thống khổ chờ đợi họ. Như 
vậy, thành thật đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là cách xử sự 
tốt nhất. Đừng nghe những kẻ nói ngược lại. Người thành 
thật sẽ thành công hơn. Cho dù chúng ta phải đương đầu 
với những chướng ngại to lớn hơn, chúng ta cũng không 
lừa đảo để thành công. Chúng ta thà thành thật mà nghèo 
còn hơn là giàu có mà không thắng thắn. Không có gì 
hạnh phúc hơn khi có một lương tâm trong sạch nhất là 
lúc chúng ta đương đầu với cái chết. 


Giới thứ ba là có trách nhiệm trong vấn đề tình dục. Nếu 
hai người hôn phối gìn giữ mối quan hệ đứng đắn, ân 
cần, thương yêu và trung thành với nhau, thì tình yêu 
của họ được bảo vệ. Không có người thứ ba nào có thể 
xen vào giữa. Trách nhiệm tình dục rất quan trọng. Vì 
nếu không có trách nhiệm, sự đối xử tàn nhẫn sẽ xảy ra. 
Bọn chủ chứa ma cô hủy hoại đời sống của các thiếu nữ; 
và những người bị gục ngã bởi tính ham nhục dục là 
những kẻ tiếp tay cho những hành vi ác độc. Nhưng ở 
đây chúng ta sẽ không phán xử mà là biện hộ cho tình 
thương yêu và từ bi thực sự. Đúng, nếu chúng ta có thể 
thanh tịnh tâm chúng ta và kiểm chế những ham muốn 
nhục dục, thì sẽ có ít đau khổ và ít bị lợi dụng hơn trong 
thế giới này. Và bệnh AIDS đáng sợ nay đã trở thành một 
tai họa trên khắp thế giới cũng có thể bị ngăn chặn. 

Giới thứ tư là không nói dối mà nói sự thật. Một lần nữa 
chúng ta không nên nghe những kẻ nói rằng ta sẽ không 
thành công nếu không nói dối và đóng vai giả dối. Lòng 
chân thật là một trong thập pháp (mười Ba la mật) được 
triệt để tuân theo bởi một Bồ tát (một người muốn đạt 
Phật quả). Tất cả những người Phật tử cũng phải phát 
triển những đức hạnh đến một mức độ đáng kể nếu 


ó0 


muốn đạt được A La Hán quả - giải thoát khỏi vòng sinh 
tử. Đức Phật muốn chúng ta hết sức ngay thăng nên đã 
khuyến cáo chúng ta không nói dối thậm chí khi nói đùa 
chơi. Cho nên chúng ta nên cố gắng hết mình để giữ giới 
cao quý không nói dối này. Hơn nữa mặc dù chúng ta 
không đi tìm nó, thanh danh của một người chân thật 
vẫn lan tràn xa rộng. Thậm chí người gièm pha cũng phải 
thừa nhận và kính trọng người chân thật. 


Giới thứ năm là không uống rượu và dùng ma túy vì 
chúng làm tâm đần độn. Và chúng cũng có hại cho thân 
thể. Một số người nghĩ rằng giới này cho phép uống một 
chút có tính cách giải trí nhưng tôi không nghĩ như vậy. 
Đức Phật không muốn chúng ta làm hại chánh niệm có 
thể quay về khiến chúng ta làm hại những giới khác. 
Ngoài ra, rượu rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Về 
ma túy tất cả chúng ta đều đồng ý những chất ma túy 
mạnh như heroin (thuốc phiện) rất có hại. Nhưng thuốc 
lá được một số người nghĩ rằng không ở trong giới này. Ở 
thời đại Đức Phật, thuốc lá rõ ràng chưa được khám phá 
ra. Tuy nhiên dưới ánh sáng của ngày nay, chứng cớ y 
khoa quá mạnh về sự tai hại của thuốc lá và những cố 
gắng của các chính phủ trên khắp thế giới cấm hoặc cắt 
bớt sự sử dụng thuốc lá, chúng ta tin tưởng để nói rằng 
nếu Đức Phật ở đây ngày nay thì Ngài cũng khuyến cáo 
chúng ta đừng hút thuốc lá, vì Ngài không muốn chúng 
ta làm hại đến sức khỏe thể chất chúng ta và Ngài cũng 
chẳng muốn chúng ta bị nghiện ngập với chất ma túy nhẹ 
nhưng đã được chứng tỏ có hại này. 

Có thể nói nhiều hơn nữa về tai hại của rượu và thuốc lá 
đã trút và vẫn còn đang trút lên đầu xã hội nhưng điều 
đó không nằm trong phạm vi cuốn sách này để đi vào 


61 


một cuộc thảo luận dài về đề tài này. Chỉ cần rằng chính 
quan điểm của chúng ta ngay cả đến cái gọi là uống chơi 
và hút sách cũng có phần vi phạm đến tinh thần của giới 
thứ năm này. Cho nên tốt hơn là tuyệt đối giữ giới nhất là 
trường hợp về rượu khi đã xét kỹ đến những lời dạy của 
Đức Phật: “Này các tỳ kheo, dùne các chất sau trong lúc tu 
tập, phát triển, uà thi hành lặp äi lặp lại, khiến chúne ta äi uào 
đia ngục, thế iới thú uật, uà thế giới ngã quỷ, uà kết quả tối 
thiểu ta cũng phải tái sinh làm người bị tất trí. ” 

Khi chúng ta giữ năm giới, chúng ta đem hạnh phúc và 
yên ổn đến cho người khác. Bằng cách nào? tại sao không 
một ai còn phải lo lắng về chúng ta. Họ không còn phải 
lo sợ chúng ta. Họ sẽ thấy an toàn và thoải mái với chúng 
ta. Vì họ có thể thấy được bảo đảm là chúng ta không làm 
hại họ, trộm cắp của họ hay lừa đảo họ. Chúng ta sẽ 
không ngoại tình với vợ chồng của họ. Chúng ta không 
nói dối họ. Và gì nữa chúng ta không uống rượu không 
hút thuốc lá, họ không phải lo lắng về con cái họ bắt 
chước chúng ta quen thói rượu chè hay hút thuốc lá hay 
nguy hiểm mà họ phải đối đầu bởi phảiï hít các làn khói 
thuốc. Họ sẽ cảm thấy họ có thể tin chúng ta vì chúng ta 
không còn uống rượu. Chúng ta là người có đạo lý và giữ 
vững cách sống trung thực và đạo đức. Chúng ta không 
làm hại ai. Những kẻ say đắm dục lạc có thể nghĩ rằng 
chúng ta sống một cuộc đời buồn tẻ và chúng ta khờ dại. 
Nhưng điều đó không thành vấn đề. Chúng ta hạnh phúc 
vì chúng ta là thế. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta hạnh 
phúc. và nói thật, chúng ta sẽ được tán dương bởi người 
hiền. 

Cho nên thật tốt lành khi chúng ta giữ năm giới cơ bản. 
Hơn nữa chúng ta tu tập sự khoan dung và tử tế. Chúng 


62 


ta quan tâm và chia sẻ bất cứ gì chúng ta có thể. Chúng ta 
cũng trau dồi chánh niệm như lời Đức Phật khuyên. 
Chúng ta cố gắng sống một cuộc đời có chánh niệm. 
Chúng ta hành thiển để đạt nhiều hiểu biết hơn nữa về 
bản chất cuộc sống của chúng ta, đặc tính của nó là vô 
thường, khổ đau và vô ngã. Bởi vậy khi chúng ta thực 
hành những điều ấy, chúng ta đã sống một cuộc sống 
thiện, thì ta có gì phải sợ khi chúng ta chết? Chúng ta có 
nuối tiếc gì? 

Đó là lý do tại sao chúng ta nói để chết êm ả, chúng ta 
phải sống tốt đẹp và rằng khi chúng ta sống tốt đẹp, 
chúng ta có thể chết êm ả. Chúng ta có thể ra đi an lạc, 
mãn nguyện rằng chúng đã làm tất cả những gì chúng ta 
có thể. Đúng, chúng ta thể mắc một số sai lầm trên đường 
đời. Nhưng ai mà không lâm lẫn? Ngài Jesus Christ có 
lần đã nói: “Hãy để cho kẻ không tội lỗi nớm hờn đá đu 
tiên.“ Cho nên trước khi chúng ta học hỏi và trở nên chín 
chắn, chúng ta có thể đã có một số hành vi xấu. Việc đó 
có thể hiểu được, vì tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. 
Nhưng vấn đề là một khi chúng ta nhận thức được những 
lỗi lâm của chúng ta, chúng ta bắt đầu trau đồi tình 
thương yêu và từ bi, chúng ta bắt đầu giữ giới và thanh 
lọc tâm trí. Chúng ta có thể có hạnh phúc vì chúng ta có 
thì giờ thay đổi để đi đúng đường. Như người tạ thường 
nói muộn còn hơn không. Chúng ta đễn muộn một chút 
sau những người khác nhưng ít nhất chúng ta cũng vẫn 


⁄ 


tới. 


63 


CHÚNG TA LÀ NHỮNG CỨU TINH CỦA 
CHÍNH MÌNH 


Đôi khi là một nhà sư, tôi được yêu câu đến tụng kinh 
cho tang lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người 
chết nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì 
vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi 
tụng kinh đám tang. 


Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô 
mới chết sáng hôm đó. Ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi 
bằng tiếng Phúc Kiến: “Xin mời thầy đến tụng kinh. Xin 
thầy mở con đường cho cha tôi.“ Tôi nhìn cô ta với tất cả 
tấm lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm 
thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 
tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi 
nói thầm với mình: “Trời ơi! Tôi sẽ mở đường cho người 
như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ 
trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm 
sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp 
đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng không 
có con đường nào như cô có lẽ đã tưởng tượng như thế?” 


Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy và Ngài đã 
trả lời ra sao? Một hôm một người trẻ tuổi lại gần Đức 
Phật và hỏi Ngài: “Bạch Thế Tôn, cha con chết. Xin mời 
Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh 
hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những 
người Bà La Môn cử hành những nghi thức này nhưng 
Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu Ngài sẽ làm 
điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thắng về thiên 
đàng.” 


64 


Đức Phật trả lời, “Rất tốt, hãy đi ra chợ và và đem về cho 
ta hai cái bình đất và một ít bơ.“ Người trẻ tuổi sung 
sướng vì Đức Phật sẽ thi hành một số thần thông để cứu 
linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua 
các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để 
bơ vào một bình và để đá vào bình kia. Rồi ném cả hai 
bình đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả hai bình 
đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: “Bây giờ 
hãy lấy một cái gậy và đập vỡ hai bình đó ở dưới ao.” 
Người trẻ tuổi làm theo. Hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì 
nhẹ đã nổi lên còn hòn đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao. 


Rồi Đức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả 
những thầy tu. Hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ 
chìm xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi nhìn Đức 
Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nói thật 
không ạ? Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà 
chìm và đá nặng mà nổi. Điều đó ngược lại với qưi luật tự 
nhiên.” 

Đức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đã thấy nếu cha 
của con có một cuộc đời lương thiện thì những hành vi 
của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế nào thì ông cũng lên 
thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến Ta. 
Không ai có thể chống lại nghiệp luật thiên nhiên. Nhưng 
nếu cha của con có một cuộc đời bất thiện thì cũng giống 
như hòn đá nặng, ông sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng 
kinh nhiều đến đâu đi nữa, tất cả các thầy tu trên thế giới 
này cũng không thể tạo ra kết quả khác được.” 

Người trẻ tuổi bây giờ hiểu rõ. Anh sửa lại quan niệm sai 
lâm của anh và ngừng đi loanh quanh đòi hỏi cái không 
thể được. Ví dụ mà Đức Phật nêu ra nhấn mạnh điểm 


65 


chính yếu: Không ai có thể cứu chúng ta, nhất là sau khi 
chúng ta chết. Theo luật nghiệp quả, chúng ta là sở hữu 
chủ của những hành vi của chúng ta, chúng ta là người 
thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi 
của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là 
chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân 
thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta 
xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được 
dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ gì của cá 
nhân chúng ta. Cũng chẳng có thể mang được một trong 
những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như 
chúng ta đến một mình theo nghiệp của chúng ta thì 
chúng ta cũng phải ra đi một mình. Nếu chúng ta hiểu rõ 
luật nghiệp quả, thì chúng ta sẽ cảm niệm thấy sống một 
cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào trong 
khi chúng ta còn sống. Đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn. 
Lúc ấy, không thể làm được gì nữa. 


TÁI SINH NGAY TỨC KHẮC 


Tuy nhiên, có một vai trò mà vị tu sĩ có thể áp dụng trong 
việc tụng kinh tang lễ. Đó là cách chia sẻ công đức phước 
báu trong Phật giáo. Chia sẻ công đức hay hồi hướng 
công đức ảnh hưởng thế nào? Trước khi chúng ta có thể 
giảng nghĩa điều này, trước hết chúng ta phải hiểu cái gì 
xảy ra vào lúc chết. Theo Đức Phật, tái sinh xảy ra lập tức 
sau khi chết, thức có tính chất sinh diệt không ngừng. 
Không có khoảng cách giữa cái chết và tái sinh kế tiếp. 
Giây phút ta chết đi thì giây phút kế tiếp là tái sinh vào 
cõi người hoặc cõi thú vật, cõi nga quỷ, cõi A Tu La, cõi 
địa ngục, hay cõi trời. 


66 


Ta tái sinh theo nghiệp của ta. Nếu ta sống một cuộc đời 
lương thiện, nói chung, ta sẽ được sự tái sinh tốt. Tâm ở 
trong trạng thái thiện vào lúc chết làm cho tái sinh tốt xảy 
đến. Ta có thể tái sinh làm người hay làm thân ở một 
trong nhiều cảnh giới cõi trời. Đức Phật có thể nhìn thấy 
bằng năng lực tâm linh những cảnh giới khác nhau về 
kiếp sống, và cũng nhìn thấy chúng sinh chết ra sao và tái 
sinh ngay lập tức theo những hành vi của chúng. Đức 
Phật và nhiều các nhà sư ở thời đại của Ngài đã có thể 
nhớ lại được tiền kiếp. 

Nếu ta sống một cuộc đời tội lỗi, thì tái sinh xấu sẽ đến — 
một trong bốn trạng thái thống khổ là địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, và A Tu La. Nhưng dù tái sinh vào bất cứ nơi 
nào, ta cũng không vĩnh viến ở đấy. Khi thọ mạng ở 
trong đó hết hạn, cái chết xảy ra và nó đi vào một tái sinh 
mới. Cho nên kiếp sống ở địa ngục hay ngạ quỷ cũng 
không vĩnh viễn. Có hy vọng sẽ có cơ hội tái sinh tốt, tuy 
có thể phải mất một thời gian không kể xiết để có cơ hội 
này. Cho nên tốt hơn là đừng để rơi vào những nơi thống 
khổ, vì một khi đã rơi vào đó không ai biết sẽ phải ở đó 
bao lâu. Có thể dường như vô tận! 

Tương tự như vậy, kiếp sống ở cõi trời cũng không vĩnh 
viễn. Khi kiếp sống tại đó đã mãn, rất có thể rơi vào cõi 
thấp hơn. Chỉ có các bậc A La Hán đã rũ bỏ tất cả ham 
muốn để tái sinh, đã loại bỏ được tất cả những ô nhiễm 
của tham, sân và si, sẽ không phải tái sinh. Lúc chết vị ấy 
không còn phải sinh vào bất cứ một trong 31 cõi sống. Vị 
ấy không còn bị luân hồi, không còn bị vào vòng sinh tử. 
Vị ấy đạt được vô dư niết bàn, tức là dập tắt được toàn bộ 
khổ đau của thân và tâm. Nhưng cho đến khi trở thành A 
La Hán, hành giả vẫn phải tái sinh. 


2⁄4 


CHIA SẺ CÔNG ĐỨC ẢNH HƯỚNG RA SAO 


Bây giờ muốn hồi hướng công đức được hữu hiệu, điều 
cần thiết là người nhận công đức phải biết việc gì đang 
xảy ra. Người đó phải có mặt và có thể thuận nhận 
những hành vi thiện được tiến hành bằng tên người ấy 
hay nhân danh người ấy. Nếu người ấy thuận nhận, thì 
sự thuận nhận hay trạng thái tâm vui vẻ hoan hỷ là một 
trạng thái thiện trong tâm. Nói một cách khác, eười ất 
giành được công đức cho chính mình bằng cách hoan hủ oề 
những hành 0i lương thiện đã được lầm 0ì người ấu. Bởi vậy 
không phải là chúng ta chuyển công đức của chúng ta 
cho người ấy. Việc đó theo nghĩa đen không thể làm 
được. Điều xảy ra là người ấy vui mừng và sự vui mừng 
ấy là một hành vi công đức khiến cho sự khổ đau của 
người ấy có thể giảm đi và hạnh phúc của người ấy tăng 
lên. 


Nếu sau khi chết, tái sinh xảy ra trong cõi người hay cõi 
thú, chúng sinh ấy sẽ không ở trong vị trí biết được điều 
gì xảy ra - chẳng hạn vẫn còn là một bào thai trong dạ 
con người mẹ. Trong những hoàn cảnh như vậy, người ấy 
không thể vui hưởng hay chia sẻ trong việc làm công đức. 


Nếu một người đã bị tái sinh vào địa ngục, người ấy cũng 
không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới này vì 
người ấy bị đau khổ ở địa ngục, đây là một cõi khác của 
kiếp sống mà trong đó, người ấy không hiểu biết về cái gì 
diễn ra nơi đây trên trái đất. Nếu người ấy được tái sinh 
về cõi trời, cũng không hắn là người ấy có thể tiếp xúc 
được với thế giới này. Người ta nói rằng vì quá sung 
sướng ở cõi trời và quá bận rộn tìm hiểu những cái tuyệt 


68 


vời của kiếp sống mới họ không thể quan tâm ngay đến 
cái gì đang xảy ra trên trái đất. Thời gian chỉ là tương đối, 
và một ngày ở tầng trời Tavatimsa (Đao Lợi) được nói 
rằng bằng 100 năm ở trái đất! Cho nên vào lúc mà người 
trời, ấy là nói vậy, nhìn xuống dưới này, chúng ta tất cả 
đều đã chết và đi rồi! Hơn thế nữa, chúng ta không thể 
nói chắc người trời tự động có thần thông tâm linh để 
nhớ lại tiền kiếp của mình, mặc dù kinh sách có ghi lại 
một số trường hợp người trời nhớ những gì họ đã làm ở 
tiền kiếp để được tái sinh vào cõi trời. 

Cho nên trong kinh Tirokudda (Khp 7, kinh Ngoài bức 
tường), Đức Phật nói với một người Bà La Môn là chỉ có 
thân hồn bất hạnh (peta) mới có thể chia sẻ công đức. 
Những thần hồn này, tuy ở trong những cảnh giới riêng 
của họ, có thể quan sát bình diện của loài người bằng 
chính mắt của họ. Nếu họ nhận thức được những hành vi 
công đức được làm cho họ, và vui hưởng về điều này, thì 
họ có thể giành được công đức do sự vui mừng của họ. 
Đương nhiên không ai muốn người thân của mình tái 
sinh làm thần hồn bất hạnh (peta). Người ta thích nghĩ là 
họ sẽ tái sinh làm người hay làm người ở cõi trời. 

Vì thế người Bà La Môn hỏi Đức Phật cái gì sẽ xảy ra nếu 
người chết đã giành được sự tái sinh tốt. Đức Phật trả lời, 
chia sẻ công đức vẫn là tốt, vì ta sẽ ít lạc hướng hơn luân 
hồi, lúc bắt đầu chắc chắn có một số thân quyến của 
chúng ta ở tiền kiếp đã có tái sinh không may thành 
petas. Vì tuổi thọ của peta rất dài, họ vẫn còn ở quanh 
quấn đâu đó. Cho nên chúng ta chia sẻ công đức với thân 
quyến quá cố, và với tất cả chúng sinh. Ngoài ra, Đức 
Phật nhấn mạnh, người làm hành vi tốt vì người đã ra đi 
chính mình cũng giành được công đức. 


69 


Chia sẻ công đức là một truyền thống Phật giáo. Người 
Phật tử làm những hành vi tốt như cúng dường thực 
phẩm và những đồ cần thiết cho các thầy tu, bảo trợ in 
kinh và bố thí cho công cuộc từ thiện, như chỗ ở cho 
người già, bệnh viện từ thiện và cơ sở cho người tàn tật. 
Rồi người ấy mời những người đã ra đi và tất cả chúng 
hữu tình vui hưởng và chia sẻ công đức. Điều này tự nó 
là hành vi tốt, người làm không "mất" tý công đức nào mà 
còn được hưởng nhiều hơn bởi sự chia sẻ, vì hành động 
chia sẻ là một hành vi công đức khác. Cho nên người 
sống có hai công đức - thứ nhất là thực hiện hành vi tốt 
và thứ hai là chia sẻ công đức. 

Sự có mặt của các nhà sư để tụng kinh Phật và nói Pháp 
cho những người thân bị mất mát vào lúc buồn phiền của 
họ, cũng là một sự hỗ trợ tỉnh thần to lớn. Nhà sư có thể 
nhắc nhở những thân nhân còn sống về giáo lý vô 
thường, khổ đau và vô ngã của Đức Phật. Các nhà sư 
thuyết phục thân nhân chấp nhận sự khổ đau với trí tuệ, 
và phấn đấu chuyên cần hơn để dạt Niết Bàn, sự chấm 
dứt hoàn toàn tất cả khổ đau. 

Nếu chúng ta hiểu và chấp nhận khái niệm Phật giáo về 
tái sinh xảy ra ngay lập tức, thì chúng ta sẽ hiểu được 
điều quan trọng là phải thực hành những hành vi tốt 
trong khi chúng ta đang sống. Bởi làm những hành vi tốt, 
chúng ta có nghiệp tốt. Nghiệp là di sản thực sự của 
chúng ta, vì chỉ có hành vi hay nghiệp mới có thể theo 
chúng ta. Sau khi chết, việc đốt vàng mã, nha cửa, xe cộ 
bằng giấy v.v... không có lợi lộc gì cho người chết. Việc 
làm này đi ngược lại với cái hợp lý của nghiệp. Hơn thế 
nữa chúng ta có thể quyết định - làm sao có thể đốt cái gì 
ở nơi đây lại có thể biến thành cái gì ở bên kia thế giới 


⁄0 


hay ở bất cứ nơi nào. Cái gì được đốt thì chỉ là cháy; nó 
vẫn là cái bị cháy. Trong pham vi nghiệp luật, cũng vậy 
dâng cúng đồ ăn cho người chết cũng vô nghĩa. Khi tái 
sinh, chúng sinh mới sinh tồn bằng loại đồ ăn thích hợp 
với bình diện của kiếp sống. Bởi vậy chúng ta thấy Đức 
Phật không bao giờ bảo chúng ta cúng đồ ăn cho người 
chết hay đốt vàng mã, v.v... 


Hiển nhiên, những nghỉ thức và nghi lễ về tang chế được 
truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ nọ không có một tư 
tưởng nào là căn bản và có nghĩa lý. Điều mà Đức Phật 
dạy là, như đã giải thích trước đây, làm một số hành vi 
tốt vì hay để tưởng nhớ đến người chết và rồi chia sẻ 
công đức bằng cách tụng bằng tiếng Pali hay bằng ngôn 
ngữ chúng ta có thể hiểu được: Xin ẩem công đức nà 
hướng uề nhữne neười chết. Xin nhữne người chết hoan hỉ uà 
chia sẻ công đức đã được làm. 


TANG LỄ PHẬT GIÁO LÀ MỘT TANG LỄ ĐƠN 
GIẢN 

Con đường Phật giáo có nghĩa lý và đơn giản. Nếu chúng 
ta hiểu và đánh giá cao con đường Phật giáo, thì tang lễ 
Phật giáo sẽ rất đơn giản, tránh nghi thức và nghỉ lễ dị 
đoan, tránh sợ hãi, lo lắng hay bối rối. Ta không cần phải 
đốt cái này cái kia, tiến hành những loại nghi thức xa lạ, 
và phải tuân thủ tất cả những điều cấm ky, tất cả những 
thứ hoàn toàn vô nghĩa và gây bối rối cho những người 
sống, thường bị cuốn theo những điều đó vì sợ hãi, áp lực 
xã hội hay dốt nát hơn là bất cứ cái gì khác. Ta không 
phải mời những người chuyên nghiệp để tụng kinh hay 
thực hiện các nghi thức cho một lệ phí nặng nề lên tới cả 


Z1 


ngàn đô la, hay thuê một ban nhạc để cử nhạc mặc dù có 
thể là nhạc rất nghiêm trang. 


Là một Phật tử, ta chỉ cần mời những vị sư để tụng kinh, 
mà cũng không cần phải dông dài. Nếu có thể, những 
kinh này được dịch ra tiếng Anh hay tiếng địa phương để 
khi tụng đọc, mọi người có mặt đều có thể hiểu được, 
cảm niệm và suy ngẫm về những điều đã được tụng có 
liên quan đến những gì Đức Phật đã dạy về bản chất của 
sự sống và cái chết. Quan trọng nhất là giữ năm giới bởi 
người cư sĩ - tụng bằng tiếng Pali theo vị sự, và tốt hơn 
nếu được dịch sang tiếng địa phương. Sự gìn giữ và tuân 
theo năm giới là sự tu hành căn bản của người cư sĩ Phật 
giáo. Sau khi thọ giới, nhà sư có thể thuyết một bài Pháp 
để an ủi, khuyên giải và khuyến khích những người có 
thân nhân qua đời. 

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, các nhà sư 
không thu một khoản lệ phí nào về buổi lễ của họ. Lễ này 
các nhà sư làm do lòng từ bị, để hỗ trợ tinh thân cho 
những cư sĩ thuần thành trong giờ cần thiết của họ. Các 
nhà sư không tìm kiếm sự đền bù bằng tiền bạc vì điều 
đó không hòa hợp với tinh thần Phật Pháp. Tuy nhiên, 
những cư sĩ thuần thành đôi khi cúng dường một phong 
thư đỏ cho vị sư để mua những thứ cần thiết, như y áo 
hay thuốc men. Số tiền này, nếu cúng dường, chỉ là một 
biểu hiện biết ơn. Thực ra, các nhà sư không mong muốn 
phong bì đỏ, và nếu nó được cúng dường thì chỉ là sự 
cúng dường hoàn toàn theo sáng kiến của người cúng 
dường. Phong bì này là biểu hiện sự biết ơn, không phải 
là lệ phí mà là cúng dường. Lệ phí, trong trường hợp tang 
lễ, thường là một món tiền lớn lao được ấn định bởi người 
làm dịch vụ tang lễ trước khi đồng ý tiến hành những tế 


⁄2 


lễ tỷ mỉ. Và như chúng tôi đã nói, điều đó không phải là 
việc làm của một nhà sư. 

Những thân quyến, đương nhiên có thể cúng dường thức 
ăn đến các vị sư tại chùa. Những người có khả năng hơn 
có thể cúng dường in kinh sách Phật Pháp để ấn tống, 
biếu không. Họ cũng có thể cúng dường cho những cơ sở 
từ thiện, cho những người nghèo, và những người túng 
thiếu. Thay vì những vòng hoa tang, thân quyến và bạn 
bè nên được khuyến khích cúng cho những hội từ thiện 
đặc biệt. Tất cả những việc như thế làm tang lễ có ý nghĩa 
- bớt đi những lề thói vụng về đem đến nhiều bối rối và 
uống phí tiền bạc. 


CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC HỎI TỪ NHỮNG NGƯỜI 
KHÁC 


Người chết có thể đem thiêu hay đem chôn ngay - vào 
cùng ngày hay ngày hôm sau. Trên phương diện này tôi 
nghĩ những gia đình người Trung Hoa nên học hỏi một 
đôi điều từ đám tang của người Hồi Giáo mà tôi được 
biết là đơn giản, thực tế và không tốn kém. Một người 
Hồi Giáo bạn tôi nói cách thức của người Hồi Giáo là 
chôn ngay vào ngày chết hay chậm nhất là ngày hôm 
sau. Cho nên, nếu một người Hồi Giáo chết lúc 2 giờ 
chiều, người chết có thể được chôn trước khi mặt trời lặn 
vào cùng ngày. Nếu người chết vào buổi tối hay đêm, 
người ấy được đem chôn ngày hôm sau. 

Tang lễ không tốn kém, dễ lo liệu vì như người bạn tôi 
nói, Hồi Giáo không khuyến khích tiêu pha phung phí 
mà khuyến khích đơn giản và tiết kiệm. Một đám tang 
Hồi Giáo theo như bạn tôi nói có một quan tài với giá ít ỏi 


⁄3 


là 500 đồng (tiền Mã Lai) - rất khác với một tang lễ Trung 
Hoa có thể tốn kém đến 30,000 đồng hay nhiều hơn nữa! 
Thủ tục tang lễ của người Hồi Giáo, trong phạm vi Hồi 
Giáo, tương đối đơn giản và có ý nghĩa. Tang lễ của 
người Cơ Đốc Giáo cũng đơn giản, không tốn kém và có 
ý nghĩa đối với người Cơ Đốc Giáo, và sự chôn cất được 
thi hành trong phạm vi 48 giờ. 


Tôi tin rằng trong đời sống chúng ta không bao giờ 
ngưng học hỏi. Thường có những cách làm tốt hơn và có 
ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta duy trì tâm cởi mở và không 
thành kiến chúng ta có thể học hỏi được từ những người 
khác. Trong kính Kalama (AN 3.65), Đức Phật khuyên 
chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và điều tra nghiên cứu 
chính chúng ta. Nếu chúng ta thấy một thói quen tốt và 
có ý nghĩa thì chúng ta nên theo; nếu chúng ta thấy nó 
xấu và vụng về thì chúng ta không theo nó, hay nếu 
chúng ta đã chót theo nó, chúng ta nên đủ dũng cảm và 
khôn ngoan để bỏ nó đi. Đức Phật nói, không có gì mà ta 
phải theo một cách mù quáng không hiểu biết hay không 
đặt câu hỏi. Đức Phật khuyến khích chúng ta đặt vấn đề 
và điều tra nghiên cứu. Cả đến những lời của Ngài cũng 
phải điều tra nghiên cứu, và chỉ khi thấy những lời nói ấy 
đúng thì hãy theo. Đức Phật không muốn chúng ta có 
niềm tin mù quáng mà là một niềm tin căn cứ vào kiến 
thức kinh nghiệm trực tiếp. 

Cho nên, nếu chúng ta thấy những sự thực hành đơn giản 
và tốt ở những tôn giáo và truyền thống khác, chúng ta 
có thể áp dụng và theo chúng miễn là chúng không mâu 
thuẫn với niềm tin đạo lý của chúng ta. Về phương diện 
này, chúng ta có thể học hỏi từ những người về cách họ 
thi hành tang lễ nhanh chóng và không tốn kém. Chúng 


⁄4 


ta cũng nên loại bỏ những lề thói dị đoan và không phải 
là Phật giáo của chúng ta. 


Tôi thấy có nhiều dị đoan trong tang lễ truyền thống của 
người Trung Hoa, và chính tôi đã thấy những lề thói này 
trong khi tụng kinh ở tang lễ. Tôi cảm thấy bất lực vì tôi 
chỉ có thể chứng kiến trong thầm lặng. Có một chút mà ta 
có thể làm được. Truyền thống rất khó để thay đổi, và bất 
cứ cố gắng nào để thay đổi thường gặp phải sự chống đối 
mãnh liệt và thâm chí bị kết tội nữa. 

Có những lúc tôi ngần ngại không muốn đi tụng kinh 
tang lễ vì băn khoăn rằng sự có mặt của tôi ở đó là phụng 
sự cho mục tiêu gì. Nhưng tôi luôn luôn hưởng ứng và cố 
làm những gì có thể được bằng cách nói Pháp và làm 
trong sáng tỏ lập trường của Phật giáo bằng sự khéo léo 
có thể được. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm cấp bách 
mà người Phật tử Trung Hoa xét lại những thói quen tang 
lễ theo truyền thống và nên giản dị hóa theo trí tuệ Phật 
giáo. Tôi có thể bị chỉ trích về quan niệm của tôi nhưng 
tôi cảm thấy nếu chúng ta không nói lên, chúng ta sẽ làm 
hại cho cộng đồng Phật giáo. 


Nếu tôi có thể đề xuất một tang lễ Phật giáo đơn giản, tôi 
sẽ đề nghị việc hỏa táng nên được tiến hành cùng ngày 
nếu có thể được, còn nếu không thì vào ngày hôm sau. 
Tuy nhiên một số người muốn giữ thi thể một vài ngày 
để thân quyến và bạn bè ở xa có thể về tiễn biệt người ra 
đi lần cuối, hay với nhiều lý do riêng tư. Cho nên việc 
quyết định sẽ là một quyết định riêng tư do gia đình lo 
liệu. Tôi đề nghị thiêu hơn là chôn vì nhiều suy xét thực 
tế như thiếu đất, dân số tăng trưởng, và tiết kiệm chi phí 


5 


tang lễ có thể hướng vào những nhu cầu có nghĩa hơn 
như từ thiện. 


Người chết nên được tắm rửa, sạch sẽ và mặc quần áo bởi 
thân nhân hơn là người lạ. Việc này có ý nghĩa vì xác thân 
là người yêu dấu của chúng ta, và điều tối thiểu chúng ta 
có thể làm được là nhẹ nhàng thi hành vời lòng thương 
yêu và kính trọng. Thi hài được mặc quần áo không cần 
thiết phải khoa trương hay hình thức mà người chết nên 
mặc đồ thường được thích mặc khi còn sống. Thi hài đàn 
ông nên được tắm rửa và mặc quần áo bởi thân quyến 
đàn ông, và thi hài phụ nữ thì do thân quyến phụ nữ. 
Chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi gì về xác chết, nhất 
là xác chết của người thân yêu. 

Cũng không có điểm nào nói là phải để đồ trang sức trên 
thi thể. Một lần trong khi tụng kinh tại tang lễ, tôi thấy 
những người lo việc mai táng phục sức xác người chết với 
những chiếc nhẫn và những bông tai làm cho người chết. 
Việc này thật mỉa mai và vô nghĩa khi cho rằng dù tái 
sinh nào thì người chết cũng sẽ mang theo, ông ấy hay bà 
ấy không thể mang theo một thứ gì ngoại trừ toàn bộ 
những hành vi tốt và xấu. 

Khi nhấc xác từ trên giường và đặt vào quan tài, việc này 
nên để thân quyến làm, và bao giờ thi thể cũng phải được 
tiến hành một cách kính trọng và nhẹ nhàng. Thói quen 
quay lưng lại phía người chết khi thi hài được đưa vào 
quan tài hay khi quan tài được đặt vào xe tang là một việc 
kỳ cục. Người chết là người thân yêu của chúng ta và 
chính chúng ta trước nhất phải nhẹ nhàng đặt thi hài vào 
quan tài, hoặc đứng chứng kiến một cách kính cẩn trong 
khi những người khác làm. Quay đi để lưng hướng về 


⁄6 


người chết với tôi là một biểu hiện thất kính! Tôi không 
thể không nghĩ rằng nếu tôi là người chết tôi sẽ bực mình 
vì bị đối xử một cách như thế. 

Thói quen quay lưng lại chỉ là một dị đoan khác. Tại sao 
chúng ta phải sợ sự không may giáng xuống chúng ta 
nếu chúng ta không tuân theo những điều cấm ky như 
thế? Là người Phật tử chúng ta nên tin vào ?ehiệp, nshiệp 
chính là nơi nương tựa và hỗ trợ đích thực của chúng ta. 
Lầm tốt được tốt làm xấu bị xấu. Chúng ta nên sợ những 
hành vi xấu, như không giữ giới, và những hành vi xấu 
như thế sẽ mang lại khổ đau. Điều cuối cùng chúng ta 
cần sợ là dị đoan, những điều cấm ky vô căn cứ. 


Quan tài không cần đắt tiền. Nó phải được đặt ở phòng 
lớn với một số hoa sắp đặt khéo léo chung quanh và hình 
ảnh của người chết. Một vài câu Phật Pháp có ý nghĩa, 
một đoạn trích hay tục ngữ có thể treo để suy ngẫm. 
Không cần giữ vòng hoa tang đến, thay vì vòng hoa tang, 
tiên phúng viếng nên được gửi cho các cơ sở từ thiện mà 
gia đình người chết có thể định rõ. Nên tiêu pha thế nào 
để tiết kiệm bằng cách tổ chức tang lễ đơn giản và có ý 
nghĩa để có thể hướng về tổ chức từ thiện. 


Đồ ăn không cần phải để trước linh cữu người chết vì 
chúng ta đã giải thích, người chết sẽ không thể ăn. Đốt 
giấy tiền vàng mã cũng vô nghĩa và không nên làm. Đốt 
nến và hương cũng không cần thiết. Thực ra nhiều lề thói 
đị đoan và những điều cấm ky thường đi kèm với nghi lễ 
truyền thống của người Trung Hoa nên được đẹp bỏ, khi 
nhớ đến những lời của Đức Phật là một người cư sĩ thuần 
thành phải có năm đức tính: “Người cư sĩ phải có niềm 
tin, giữ kỷ luật tỉnh thân, không tin vào những điểm triệu 


⁄Z 


đị đoan; tin vào øehiệp, không tin vào điềm báo; không 
tìm thiên thần quỷ vật ngoài nơi đây (ngoài hệ thống của 
Đức Phật) và chứng tỏ danh dự nơi đây (có nghĩa là tôn 
trọng hệ thống của Đức Phật và không nên tự mình lệ 
thuộc vào những lề thói không phải là Phật giáo). 

Mặc quần áo tang chế là không cần thiết. Đức Phật không 
muốn chúng ta than khóc hay phiền muộn mà chấp nhận 
sự thật về việc chia lìa và cái chết bằng trí tuệ và sự thanh 
thản. Soka hay đau buồn là một trạng thái tâm không 
lành mạnh và ta phải vượt qua nó bằng chánh niệm và 
suy ngẫm khôn ngoan. Bởi vậy các bậc Tư Đà Hàm và A 
La Hán (đã đạt được giai đoạn thứ ba và thứ tư của quả 
vị thánh) không than khóc đau buồn. Khi Đức Phật nhập 
diệt, những nhà sư đã đạt được thánh quả Tư Đà Hàm và 
A La Hán không khóc. Hiểu biết bản chất của vô thường, 
họ không phiển não dù cho Đức Phật qua đời trước mắt 
họ. 


Đức Phật cũng chẳng buồn rầu khi hai đệ tử lớn của Ngài 
là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chết trong vòng hai tuân 
kẻ trước người sau vào khoảng sáu tháng trước Ngài. 
Chính Đức Phật đã nhận xét: “Tuyệt vời, hết sức tuyệt 
vời, này các tỳ kheo, về những bậc giác ngộ như khi cặp 
đệ tử qua đời, Đấng Giác Ngộ không phiền não, không 
than khóc.“ Và Đức Phật nói thêm: “Vì về cái sinh ra, đi 
đến trụ, hợp thành, và phải bị hoại thì làm sao lại nói nó 
không phải ra đi? Đương nhiên, điều đó là không thể 
được. 

“Cho nên, này các tỳ kheo, các ngươi là hải đảo của chính 
các ngươi, là nơi nương tựa cho chính các ngươi chứ 
không có nơi nương tựa bên ngoài nào khác, với Giáo Lý 


⁄8 


là hải đảo, Giáo Lý là nơi nương tựa, không tìm nơi 
nương tựa nào khác.” 


KHÔNG TRIỆT BỎ ĐƯỢC ƯU PHIỂN, MÀ PHẢI 
THỪA NHẬN VÀ XUA TAN NÓ BẰNG CHÁNH 
NIỆM VÀ HIỂU BIẾT 


Cho nên nếu chúng ta để tâm lời Phật dạy, chúng ta có 
thể giữ bình tĩnh trước ưu phiền. Ở đây chúng ta phải 
nhấn mạnh là chúng ta không nói là chúng ta phải triệt 
bỏ ưu phiền bằng sức mạnh, lờ đi, hay phủ nhận sự tồn 
tại của nó. Không, đó là cách giải quyết không khéo léo. 
Cách giải quyết của chúng ta là thừa nhận và quan sát 
trạng thái ưu phiền của tâm. Qua chánh niệm và suy 
ngẫm khôn ngoan, chúng ta có thể ngăn chặn ưu phiền 
và trở nên bình tĩnh. Chánh niệm và hiểu biết là con 
đường trung đạo và là con đường tốt nhất - nó cũng 
không liên quan đến việc triệt bỏ và cũng chẳng phải cho 
lối thoát chồ những cảm xúc tiêu cực và thiếu xây dựng. 
Chánh niệm là thừa nhận và quan sát, từ đó, hiểu biết, 
chấp nhận, hòa hợp và trí tuệ nẩy sinh. Chúng ta không 
thể phủ nhận hay triệt bỏ những cảm xúc. Chúng ta thừa 
nhận và quan sát chúng. 


Trong sự thừa nhận và quan sát đó, chúng ta có thể đối 
phó tốt hơn với sự xáo trộn và xung đột có thể xảy ra 
trong tâm chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng cách suy 
nghĩ khôn ngoan về tính chất của vô thường, khổ đau và 
vô ngã. Chúng ta có thể rút ra những bài học từ trí tuệ 
của người xưa và bằng cách đi đến thừa nhận phiền não 
của chúng ta. Nói một cách khác, trí tuệ có thể nẩy sinh. 
Chúng ta có thể hiểu và chấp nhận ưu phiền. Và ưu 


Z9 


phiền sẽ không thể chi phối tâm của chúng ta hay áp đảo 
chúng ta. Đây là ý mà chúng ta muốn nói khi chúng ta 
nói áp dụng cẩn thận chánh niệm dẫn đến sự hiểu biết và 
tự tại. 


Bằng cách này chúng ta sẽ không than van. Chúng ta có 
thể quan sát xúc cảm của ưu phiền trong chúng ta, và nó 
có thể bị ngăn chặn khá tự nhiên, không cần chúng ta 
phải biểu lộ thái độ thô lỗ về việc đó. Sẽ có bình tĩnh, 
chấp nhận và hiểu biết. Cho dù chúng ta không kiểm chế 
nổi và phải khóc, chúng ta vẫn có thể hạn chế. Cuối cùng 
chúng ta có thể giành lại được sự kiểm chế và lắng dịu. 
Chánh niệm sẽ tới giúp chúng ta và giúp chúng ta hòa 
hợp với ưu phiền. Chúng ta sẽ hiểu sự thật của khổ đau, 
chân lý mà Đức Phật và các đạo sư khôn ngoan khác đã 
dạy, và chúng ta có thể lại cười. 


Trở lại với đề tài than khóc, chúng ta có thể thấy trong 
phạm vi trí tuệ và không ưu phiền, việc mặc đồ tang chế 
là không cần thiết. Nó không có nghĩa là chúng ta không 
hiếu thảo, hay chúng ta thương yêu người thân ít hơn, 
nếu chúng ta không mặc đồ tang chế. Không, chúng ta 
vẫn hết sức kính trọng người thân nhưng chúng ta không 
thấy công đức gì khi phơi bày công khai và không cần 
thiết phiền não của chúng ta. Tôn kính và ưu phiền ở đây 
là vấn đề rất riêng tư. Chúng được cảm thấy trong tâm 
của chúng ta và không cần phải phô bày ra trước công 
chúng. 


Thay vì nhấn mạnh những hình thức thương tiếc bề ngoài 
không cần thiết, lòng hiếu thảo phải kết hợp với những 
hành động hướng về người già khi họ còn sống. Những 
hành vi tự chúng sẽ nói lên. Quả là hết sức bất hạnh nếu 


Ø0 


một số người nghĩ rằng những nghỉ thức và nghỉ lễ cầu 
kỳ trong tang lễ và việc mặc quần áo tang chế sẽ bù đắp 
được cho những hành vi thương yêu và quan tâm không 
được bày tỏ khi người chết còn sống. 


Tuy nhiên, với sự đúng mức trong dịp trọng thể, có thể 
mặc quần áo “lễ nghi.” Ta có thể chọn bộ đồ mầu sẫm, 
trắng hay một mầu thích hợp hơn trong tủ áo của mình. 
Như vậy đối với tâm tôi thế là đủ, vì người chết, nếu đã 
là một người Phật tử vui vẻ và hiểu biết, có thể không 
muốn chúng ta mặc những quần áo “tang chế” mà vui 
mừng là đã sống một cuộc đời lương hảo và đã đi tới một 
tái sinh tốt đẹp hơn. Cho nên trước khi chết, người ta có 
thể yêu cầu không đi theo thói dị doan hay than khóc mà 
chỉ cầu một tang lễ đơn giản. Người ta có thể ủy thác cho 
một người có trách nhiệm xem xét tất cả những ước 
nguyện của mình có được thi hành không. Người ta có 
thể viết trên giấy và ký trước sự hiện diện của nhân 
chứng để tất cả người liên quan đều biết và tuân theo lời 
ước nguyện của mình. 


Bầu không khí chung trong nhà và suốt cả tang lễ phải là 
một bầu không khí thanh tịnh và hiểu biết. Những hoạt 
động không thích hợp như rượu chè, cờ bạc tuyệt đối 
không được phép. Tất cả phải là kính cẩn và cư xử bằng 
sự đúng mức thích đáng. Những đoạn có ý nghĩa trong 
kinh Phật có thể thỉnh thoảng được đọc lên và được suy 
ngẫm bởi thân quyến trong gia đình và những người có 
mặt. Một người có thể đứng đầu trong sự suy nghĩ. Nếu 
tất cả những người liên quan đều có sự hiểu biết tốt về 
Phật Pháp, họ có thể ngăn chặn phiền não. Người nhiều 
cứng rắn hơn có thể an ủi người phiền muộn. Bằng cách 
ấy, sẽ có bầu không khí an lạc và hiểu biết trong toàn bộ 


61 


nghỉ thức. Và những người có mặt cảm thấy quyết tâm và 
có động cơ hơn để phấn đấu hăng hái hơn trong việc tìm 
kiếm tinh thần, và sống với tình thương yêu và từ bi hơn. 


Một khóa lễ cho người chết có thể được cử hành tại nhà. 
Những thân quyến lớn tuổi trong gia đình có thể hướng 
dẫn cuộc lễ, trong đó đời và những hành vi thiện của 
người chết được kể lại. Con cái nhắc lại lòng khả ái và 
tình thương to lớn của cha mẹ và quyết tâm sống một 
cuộc đời gương mẫu trong sự hồi tưởng của họ. 


(Về phươne diện nàu, cha mẹ đã để tâm đến thực tế là các 
hành ơi 0uượt qua đời sống thể chất. Một đời sống lương thiện là 
một di sản tốt nhất để lại cho con cái. Một di sản uừa thôi 
thúc, uừa để lại phẩm giá cho người thừa kế. Hương thơm của 
những hành ti uà đời sống sương tấu sẽ còn mãi sau khi cha 
mẹ đã ra đi) 


Có thể mời một vị sư để hướng dẫn một thời Pháp thích 
đáng. Khóa thiền có thể tổ chức ở phòng lớn. Điều đó có 
thể là hành vi công đức và vừa là sự biểu hiện lòng tôn 
kính đối với người quá cố. Người quá cố, nếu là một 
thiển giả vững vàng, chắc chắn sẽ rất sung sướng nếu biết 
được mọi người ngồi chung quanh quan tài và thiển 
định. Nếu được tái sinh lên cõi trời, và có thể nhìn thấy 
những gì đang diễn ra, và tôi chắc chắn người ấy sẽ rất 
thích thú. Chắc chắn tôi sẽ rất thích thú nếu tôi nhìn 
xuống và thấy mọi người đang thiển chung quanh cái 
quan tài của tôi. Niềm vưi của tôi sẽ bất tận. Và nếu có 
thể tôi sẽ xuống và vui vẻ ngồi thiển với mọi người, 
nhưng, đương nhiên, bạn phải thứ lỗi cho tôi: Tôi biết tôi 
đang thả lỏng trí tưởng tượng của mình. 


Ø2 


Vào ngày thiêu, tất cả những công đức đã đạt được lại 
được chia sẻ. Một danh sách những tổ chức thiện nhận 
được tiền tặng cũng được đem ra đọc. Một khóa lễ có ý 
nghĩa có thể được cử hành tại nhà thiêu ngay trước khi 
quan tài được đưa vào lò thiêu. Những đoạn kinh có ý 
nghĩa từ các bộ kinh có thể được tụng. Những đoạn kinh 
này nói về cái vô thường của đời sống, cái chết không 
tránh được và sự cần thiết sống một cuộc đời lương thiện, 
hành thiền và phục vụ đồng loại. Việc này có thể giúp 
mở mang trí tuệ nhiều hơn nếu khóa lễ này được đặc biệt 
biên soạn và được đọc lên vào dịp này. Nếu một vị sư 
hướng dẫn toàn bộ khóa lễ thì rất tốt nhưng nếu không 
thể được thì một người lớn trong gia đình, thân quyến 
hay bạn bè có thể đúng ra. 


Sau khi thiêu xong, chúng ta phải làm gì với tro cốt? Ở xứ 
Phật giáo Miến Điện, tôi được biết thường thường xác 
thiêu thành tro để lại tại nhà thiêu. Thân nhân không thu 
thập tro vì tin rằng người quá cố ngay sau khi chết đã có 
cuộc tái sinh mới, và xác thân để lại chỉ là một cái vỏ 
rỗng. Tuy nhiên thói quen của người Trung Hoa tại Mã 
Lai lại giữ tro cốt để ở chùa hay ở những nơi giữ tro cốt 
với chi phí đáng kể. Cảm nghĩ riêng của tôi là không có 
mục đích nào để giữ tro cốt vì nó không phục vụ cho 
nhiều mục tiêu, không cần thiết phải dâng cúng hay cử 
hành một khóa lễ nào trước tro cốt. Vì, như chúng ta biết 
về Pháp, tro cốt chỉ là những thành phần của vật vô tri 
trong khi thức đã đi vào một tái sinh mới, một xác thân 
mới trong một kiếp sống mới nào đó. Cho nên tôi nhất trí 
với cách để lại tro cốt của người Phật tử Miến Điện. Nếu 
chúng ta muốn tưởng nhớ và tôn kính người quá cố, 
chúng ta nên sống một cuộc đời lương hảo và làm những 


83 


hành vi thiện để tưởng nhớ. Vào ngày giỗ người quá cố, 
chúng ta có thể cúng dường (thực phẩm và tặng phẩm) 
tại chùa hay quyên góp cho những cơ sở từ thiện. 


Tất cả những đề xuất về phương diện tang lễ mà tôi đã 
trình bày trên đây, có ý nghĩa và đáng chú ý hơn những 
lễ thói hiện nay. Nhưng đương nhiên điều đó là tùy độc 
giả quyết định cho chính mình. Đây chỉ là cảm nghĩ của 
tôi, cách tôi nhìn vào điều đó. Tôi hiểu rằng nhiều người 
cảm nghĩ khác hắn. Họ có thể không đồng ý với tôi, và họ 
có quyền làm như vậy. Vì tôi bao giờ cũng có niềm tin 
dứt khoát là không ai có thể áp đặt quan điểm của mình 
lên trên một quan điểm của người khác. Chúng ta tất cả 
đều có tâm riêng của chúng ta và phải được phép suy 
nghĩ và quyết định cho chính chúng ta. 

Cho nên tôi xin nói rõ ràng nơi đây tôi không áp đặt quan 
điểm của tôi lên bất cứ ai. Thay vì tôi chỉ là bày tỏ và chia 
sẻ chúng. Và tôi xin để cho mỗi người tự quyết định cho 
chính mình điểu mình muốn tin tưởng và theo. Mỗi 
người phải cảm thấy tự do làm điều mà mình nghĩ rằng 
thích hợp. Hơn nữa, quyết định một tang lễ sau khi có 
người chết, phải có sự bàn thảo và đồng thuận giữa 
những người trong gia đình. Cho nên tốt nhất là trước khi 
chết hãy làm cho rõ ràng loại tang lễ mà mình muốn. Và 
việc này nên làm bằng cách viết ra, ký tên và có nhân 
chứng. Sẽ không có ý kiến phản đối sau khi người ấy 
chết. Thân nhân gia đình nên tôn trọng và làm theo 
những ước muốn của người ấy. 

Đương nhiên, những đề xuất của tôi không toàn diện. 
Chúng không bao gồm tất cả những chỉ tiết và khía cạnh 
của một tang lễ. Chúng chỉ là một khuôn khổ thô sơ, chỉ 


Ø4 


là một món ăn nào đó cho tư tưởng. Có thể có những biến 
thể khác. Cho nên nó sẽ rất tốt nếu một nhóm Phật tử có 
cùng tâm ý và được tôn trọng ngồi bàn với nhau để hình 
thành một tang lễ Phật giáo đơn giản bao gồm tất cả các 
khía cạnh và chỉ tiết, và trả lời tất cả những câu hỏi có thể 
nảy sinh. Trước tiên là những điều cân được xem xét là 
những lề thói hiện tại. Chúng như thế nào? Chúng có ý 
nghĩa gì? Chúng ta có biết và hiểu những gì chúng ta 
đang làm không? Tại sao chúng ta thực hành chúng? 
Chúng có ý nghĩa không? Chúng có phù hợp với Phật 
Pháp không? Hay chúng là những lề thói dị đoan hay 
những thói quen không thể hòa hợp với sự hiểu biết của 
chúng ta về Pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Phật. 

Từ những gì tôi có thể nhìn thấy nhiều thói quen trong 
một gia đình Trung Hoa tự nhận là có lối sống Phật giáo 
về đời sống, không thể hòa hợp với Pháp. Dường như 
nhiều người chỉ làm theo những nghi thức tang lễ mà 
không có ý niệm chúng là gì. Họ chỉ làm theo những chỉ 
dẫn mà không hỏi han hay hiểu biết. Vào lúc tang lễ, họ 
quả thật rất bối rối và quẫn trí. Họ chỉ bàn theo những 
điều được bảo vì đó là truyền thống và họ không thể đi 
ngược lại mà không bị chê trách và bị kết tội là bất hiếu 
v.v... Cho nên sự tham gia thực sự vô nghĩa. Đối với tôi, 
tất cả dường như khá cảm động. Vô minh và cam chịu 
trước bất cứ điều gì được thực hiện dường như là chương 
trình làm việc. 

Cho nên một nhóm Phật tử đáng kính nhìn vào tất cả 
những lề thói này có thể đi đến một sự lựa chọn có ý 
nghĩa phù hợp với Phật Pháp. Chi tiết về tang lễ được để 
xuất với nhiều lựa chọn khác nhau sẽ được soạn thảo sau 
khi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu tình hình địa 


Ø5 


phương. Một cuốn sách toàn diện cung cấp tất cả những 
lựa chọn về tang lễ khác nhau và những thông tin cần 
thiết có thể được biên soạn và phổ biến. Một đề án như 
thế sẽ là một sự phục vụ lớn lao cho Cộng Đồng Phật 
giáo thường bị bối rối không biết cái gì cấu thành một 
tang lễ Phật giáo thích hợp. 


VỀ PHẦN TÔI 


Đối với tang lễ của chính tôi, tôi đã đưa ra ý nghĩ thích 
hợp về cách tôi muốn thân xác tôi được xử lý ra sao, sau 
khi tôi chết. Thân thể này thực sự không gì khác hơn là 
một cái xác sau khi chết. Nó sẽ trở về với đất cát. Cho nên 
tôi muốn làm được một hành động thiện lành cuối cùng — 
có nghĩa là hiến xác cho bệnh viện. Các bác sĩ có thể lấy 
giác mạc ở mắt tôi và trao tặng phẩm tuyệt vời này cho 
một người mù. Hãy tưởng tượng đến sự vui mừng như 
thế nào khi người mù có thể nhìn lại được, và tặng phẩm 
sẽ quí giá, có ý nghĩa với người ấy. Và tôi sẽ vui mừng 
khi biết đã gửi cho người ấy tặng phẩm về thị lực. Tặng 
phẩm này không có sự hy sinh nào về phần tôi cả, vì thân 
xác không còn sử dụng được gì cho tôi sau khi chết. Cho 
nên, tôi muốn làm được một hành động thiện lành cuối 
cùng này trước khi thân xác tan rã. 


Nếu có thể, các bác sĩ lấy tim, thận, phổi, gan và bất cứ cơ 
quan nào có thể dùng được sau cái chết của tôi, để đem 
ghép cho người khác. Và sử dụng bất cứ những gì còn lại 
có thể đem lợi ích cho các sinh viên y khoa trong việc 
nghiên cứu, thực tập của họ. Họ có thể thực hành mổ xẻ 
xác tôi. Cuối cùng, họ có thể tùy nghi xử lý những gì còn 
lại của thân xác tôi như họ muốn. Rồi có thể phần còn lại 


Ø6 


đem làm phân bón cho đất để cây cối lớn lên, cho bóng 
mát và hoa đẹp. Bằng cách này, không ai cần phải lo lắng 
cho tôi về cái gọi là tổ chức tang lễ thích hợp. Mỗi người 
đều có thể để lại xác cho bệnh viện để tùy nghi xử lý 
những gì mà các chuyên gia y tế nghĩ là thích hợp. Việc 
này sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ dàng hơn. Nói cho 
đúng, nó sẽ làm cho tâm mọi người nhẹ nhõm. Không ai 
bị phiền toái gì về cái chết của tôi. 

Và nếu có người muốn có một tang lễ thích hợp cho tôi 
để bày tỏ lòng tôn kính cuối cùng đến tôi, tôi sẽ nói với 
họ: “Xin đừng bận tâm về việc đó.“ Tôi không quan tâm 
đến tang lễ. Nếu bạn thật lòng tưởng nhớ đến tôi, xin bạn 
hãy làm những điều thiện lành. Hãy làm bất cứ điều 
thiện lành nào bạn thích và làm được để tưởng nhớ đến 
tôi. Hãy sống một cuộc đời hiền thiện. Hãy quan tâm và 
chia sẻ. Hãy tha thứ và thương yêu. Hãy rộng lượng và 
mở rộng trái tim. Hãy tử tế và lịch sự. Đó là tất cả những 
gì tôi yêu cầu. Điều đó sẽ làm cho tôi rất hạnh phúc - biết 
rằng tôi đã có thể truyền tải những thông điệp tốt và đã 
có tác động tốt. 


ko 


Này các tù kheo, một tù kheo phải đối diện cái chết của mình 
bằng chánh niệm 0à thấu triệt rõ ràng. 
Đó là huấn thị của ta cho các ngươi. 


- Đức Phật 


8Z 


PHẢI CHẾT THANH THẢN 


Tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ phải chết. Chúng ta 
phải chết thanh thản và an bình. Cho nên, một người sắp 
phải chết chúng ta nên cố gắng làm cho cái chết càng 
thanh thản và đẹp đẽ cho ông ấy hay bà ấy càng tốt. 
Vâng, bạn ngạc nhiên cái chết có thể lại đẹp đẽ ư? Nếu 
bạn ngạc nhiên, đó là vì chúng ta thường có ác cảm đối 
với cái chết. Nỗi sợ về đau đớn và cái bấp bênh thường 
đến sau cái chết. Rồi có sự gắn bó với người thân của 
chúng ta phát sinh nhiều đau đớn trong tâm của chúng ta 
khi phải la bỏ họ. 

Tuy nhiên chúng ta nên nhận thức rằng sự hiểu biết và 
thái độ sai lầm của chúng ta là nguyên nhân của khổ đau. 
Chúng ta không hiểu Pháp đủ sâu xa. Chúng ta không 
hiểu và thâm nhập bản chất của tâm và thân là vô 
thường, khổ đau và vô ngã. Chúng ta không biết cách 
buông bỏ một cách uyển chuyển, cách cam chịu với cái 
không tránh được. 


Khi bà mẹ kế của Đức Phật, bà Maha Pajapati Gotami, 
sắp chết vào lúc ở tuổi 120 già lão, ngài A Nan và những 
nhà sư nữ khóc. Maha Pajapati Gotami nhẹ nhàng quở 
trách họ: “Tại sao các ngươi khóc, con trai và con gái của 
ta. Các ngươi không trông thấy thân ta đã trở nên già nua 
và hom hem sao? Nó giống như nơi rắn thường lui tới 
của bệnh tật, nơi nghỉ ngơi của tuổi già và cái chết, cái 
nhà của khổ đau. Ta mệt mỏi đã phải lớn lên trong cái 
xác thân này. Nó chắng là gì cả nhưng là một gánh nặng 
cho ta. Đã từ lâu ta mong mỏi sự giải thoát Niết Bàn. Và 
ngày hôm nay điều mong ước của ta sắp thành hiện thực. 


Ø8 


Thật ra cái chết của ta là hạnh phúc. Đó là lúc cho ta đánh 
trống mãn nguyện và sung sướng. Tại sao các ngươi lại 
khóc?” 

Đức Phật, khi Ngài sắp chết giữa môi trường thiên nhiên 
dưới hai cây sala (tha la) trong rừng, cũng bảo Đức A 
Nan đừng khóc vào lúc Ngài chết. Ngài nói người có trí 
tuệ và trầm tĩnh phải chấp nhận sự thật về cái chết và 
chia ly cùng tất cả những gì mà chúng ta thương yêu là 
không thể tránh được. Đức Phật nhắc chúng ta phải tu 
tập thiển chánh niệm để đạt được trí tuệ giúp ta đối đầu 
với cái chết bằng sự thanh thản. Ngài nói với các tỳ kheo: 
“Bởi vậy các con phải tự rèn luyện. Chúng ta phải chấp 
nhận cái chết bằng chánh niệm và tự tại.” Và lời đặn dò 
cuối cùng của Đức Phật là: “Tất cả những gì do duyên 
hợp đều phải tan rã. Các con phải phấn đấu chuyên cần.” 


Người sống một cuộc đời đẹp đẽ có thể chết một cách 
đẹp đẽ. Một ngày nọ tôi tình cờ đọc mấy dòng hồi tưởng 
rất cảm động trong một tờ báo. Khi bà trút hơi thở cuối 
cùng, mặt bà sáng ngời và môi bà nở một nụ cười. Chị F, 
trông thấy vậy, thốt lên: "Hãy nhìn kìa, bà đang nhìn 
thấy Thượng Đế". Việc này xảy ra như vậy, tôi biết bà là 
một người Cơ Đốc Giáo, đã chết một cái chết đẹp như 
vậy. Bà có tính dịu dàng, tử tế và lúc nào cũng quan tâm 
đến phúc lợi của người khác. Tôi được biết bà là một nhà 
giáo thường tìm các học trò yếu kém để dạy thêm và 
khuyến khích chúng. Bà được thương yêu sâu xa và trân 
quý bởi gia đình và tất cả những người đã tiếp xúc với bà. 
Tôi được biết bà bao giờ cũng là một người dễ thương và 
thương yêu tất cả mọi người quả thật đời bà giống như 
một vị thánh. 


89 


Vì đã sống một cuộc đời đẹp như vậy, thảo nào bà đã 
chết một cái chết đẹp. Tôn giáo của chúng ta có thể khác 
nhau nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được giải Hòa 
Bình Nobel, nói rằng: “Từ bi là cốt lõi của tất cả tôn giáo.” 
Niềm tin sắt đá của tôi là nếu chúng ta đã sống một cuộc 
đời tốt đẹp, thì khi chúng ta chết chúng ta sẽ chết một cái 
chết đẹp dù chúng ta là Phật tử, tín đồ Cơ Đốc giáo, Ấn 
giáo, Hồi giáo hay của bất cứ quan điểm nào hay niềm tin 
nào. Như Đức Phật nói, chính hành vi tạo thành con 
người. Trong phương diện này, tôi thường nói với người 
Phật tử: Thà là một người Cơ Đốc giáo tốt, một người Hồi 
giáo tốt còn hơn là một Phật tử xấu. Bởi vậy, người Cơ 
Đốc giáo tốt khi họ chết họ có thể thấy Thượng Đế của họ 
hay ánh sáng. Người Phật tử có thể thấy những hình ảnh 
tinh thần của Đức Phật, A La Hán, thiên nhân, hay cảnh 
thiên đường và ánh sáng rực rỡ. 


Jack Kornfield, một thiền sư Minh sát người Mỹ, có lần kể 
trong tờ báo Inquiring Mind khi ông viếng thăm Howard 
Nudleman, một bác sĩ phẫu thuật và là một người tu 
thiền một ngày trước khi ông chết về ung thư ra sao. Ông 
nhớ lại rằng khi ông đi vào phòng ông Howard giống 
như ông đi vào một ngôi chùa như thế nào. Và khi ông 
nhìn vào ông Howard, ông Howard nhìn ông mỉm cười, 
một nụ cười ngọt ngào không thể tưởng tượng được, một 
nụ cười mà ông Kornfield không bao giờ có thể quên 
được trong quãng đời còn lại của ông. 


Vâng, tôi tin chắc có rất nhiều chuyện cảm động về 
những cái chết đẹp của những người con người đẹp. Cho 
nên, chính cái chết có thể là một cảm nghiệm đẹp. Khi 
chúng ta sống một cuộc đời lương hảo, và thân này trở 
nên yếu ớt và suy sụp, chúng ta có thể đối mặt với cái 


90 


chết một cách tao nhã khi biết rằng chúng ta đã sống một 
cuộc đời thiện lành và bây giờ đã đến lúc chúng ta tiến 
sang giai đoạn khác. 

Cho nên khi một người thân yêu sắp phải chết, chúng ta 
nên hiểu biết và để cho người ấy ra đi an bình. Chúng ta 
cố gắng làm điều đó vì người đó càng thanh thản và đẹp 
đẽ càng tốtõ. Rõ ràng, chúng ta không nên khóc lóc than 
van. Than khóc chỉ gây khó khăn thêm cho người sắp 
chết. Đương nhiên nếu người ấy là một người Phật tử 
hiểu biết và còn đủ sức để nói thì người ấy, giống như 
Đức Phật, sẽ nhẹ nhàng quở trách: Này các người thân 
yêu, tại sao các người phải khóc? Đức Phật chăng đã dạy 
ta bằng nhiều cách là chia ly không thể tránh được trong 
đời sống đó sao? Làm sao có thể là cái mà phải tan rã lại 
không tan rã? Điều đó không thể được. Cho nên chúng ta 
phải suy ngẫm sâu xa về Pháp. Này người thân yêu của 
tôi, thân này không phải của chúng ta. Tâm này cũng 
không phải của chúng ta. Chúng sinh diệt theo duyên 
hợp. Chúng ta phải tu tập chánh niệm sâu xa để thấy việc 
này, cho nên, đừng bám víu nữa, chúng ta có thể giải 
thoát khỏi sinh tử. Người thân yêu của ta, hãy mạnh lên. 
Dù tôi phải cáo từ bạn, tôi muốn nhắc nhở các bạn về 
những lời dặn cuối cùng của Đức Phật: “Tất cả những 
hiện tượng do duyên hợp đều phải tan rã. Cho nên, ta 
kêu gọi các con, hãy phấn đấu chuyên cần.” 


Vâng, tất cả Phật tử nên nhớ lời đặn cuối cùng của Đức 
Phật cho chúng ta là hãy phấn đấu không mệt mỏi để đạt 
được trí tuệ hầu giải thoát chúng ta khỏi sinh tử. Một 
người tu thiền định phải thiền về cái chết. Người ấy có 
thể quán hơi thở, thở ra hít vào của mình hay bụng 
phồng lên và xẹp xuống do hít vào thở ra. Nếu gặp phải 


91 


khó khăn gì, người ấy có thể nhận thức về chúng, ghi 
nhận chúng là thế không sợ hãi lo lắng mà bình tĩnh và 
vững tâm. Người ấy có thể quán thấy những cảm giác 
đau đớn, chịu đựng chúng dù chúng lên cao độ. Người 
ấy có thể tự nhắc nhở mình, chúng chỉ là những cảm giác, 
mặc dù là cảm giác khó chịu. Người ấy cũng thấy chúng 
vô thường, chúng không ngừng sinh rồi diệt. Người ấy sẽ 
hiểu và không bám víu hay bị ràng buộc vào thân. Người 
ấy biết cả tâm lẫn thân cũng sinh và diệt theo duyên hợp. 
Người ấy có thể suy ngẫm: “Thân này và tâm này không 
phải của tôi. Chúng chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Chúng 
sinh vì duyên hợp, và theo duyên hợp, chúng sẽ diệt. 
Cho nên, mắt này không phải của tôi, tai này không phải 
của tôi, mũi này không phải của tôi... Thân này được tạo 
thành bởi bốn yếu tố, đất, lửa, nước và gió, chúng tượng 
trưng cho những đặc tính của vật chất, những đặc tính về 
tính cứng, tính mềm, sức ép, sức căng, nóng và lạnh v.v... 
Chừng nào năng lượng của nghiệp còn kéo dài kiếp sống 
của tôi trong cối đời này, thân này còn sinh tồn. Khi năng 
lượng của nghiệp cho đời này hết, thì thân này chết và 
một cái tâm mới được duyên hợp bởi cái tâm cũ vào lúc 
chết, sinh ra trong thân mới. Nếu tôi đạt được A La Hán 
quả, không cần phải tái sinh nữa. Nếu tôi không có A La 
Hán quả, tuy nhiên, đã sống cuộc đời thiện, tôi không sợ 
tái sinh. Tôi có thể có một cuộc sống mới làm người được 
phú cho mọi điều tốt đẹp và thông minh hay một chúng 
sinh ở cảnh trời và từ đấy tôi tiếp tục con đường phát 
triển cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn tối hậu, sự chấm 
dứt sinh tử.” 

Suy ngẫm như vậy, người tu thiển sẽ trở nên rất bình tĩnh 
và vững vàng. Người ấy sẽ trở nên rất an lạc. Người ấy có 


92 


thể mỉm cười ngay cả trước cái đau đớn và với những 
người tập hợp chung quanh. Với tâm rất an lạc, cảm giác 
đau đớn của thân có thể chấm dứt. Người ấy có thể chết 
thanh thản và an lành, nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng. 


NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT SUNG SƯỚNG 

Khi ông Cấp Cô Độc, người nhân đức và đại ân nhân của 
đoàn thể Tăng già sắp chết, ngài Xá Lợi Phất, người đệ tử 
lớn nhất của Đức Phật, thuyết giảng về sự không quyến 
luyến cho ông. Ngài Xá Lợi Phất nhắc Cấp Cô Độc là đời 
sống chỉ là một tiến trình tùy thuộc vào duyên hợp, và 
tâm và thân tạm bợ này không có gì đáng để bám víu 
vào. Ngài đưa ra một bản danh sách toàn bộ những cái 
mà đời sống cấu thành, cho thấy tất cả đều là duyên hợp 
phù du không thể bám víu vào được. Ngài giảng cho ông 
Cấp Cô Độc không nên hiểu theo những dạng thức nhìn 
thấy và mắt, âm thanh và tai, mùi và mũi, vị và lưỡi, xúc 
và thân, và ý thức tùy thuộc vào tất cả những thứ này. 
Ông không nên hiểu theo nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Ông nên hiểu bản chất vô 
thường của chúng và quan sát sự sinh diệt của chúng, 
không bám víu vào chúng và hay không thích chúng. 


Tương tự như vậy, ông không nên hiểu theo sự tiếp xúc 
tùy thuộc vào mắt và hình dạng, tai và âm thanh và v.v... 
Ông không nên hiểu theo cảm nghĩ dù thích thú hay 
không thích thú, cảm nghĩ nảy sinh tùy thuộc vào sự tiếp 
xúc. Ông phải xem xét tất cả chúng bằng trầm tĩnh, hiểu 
biết thực chất của vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. 
Thân được tạo thành bởi bốn yếu tố giãn nở, dao động, cố 
kết, và nhiệt độ. Tâm được tạo thành bởi cảm nghĩ, nhận 


93 


thức, hoạt động tinh thần và thức. Tất cả chúng đều vô 
thường và lúc nào cũng thay đổi. Ngài Xá Lợi Phất 
khuyến khích ông Cấp Cô Độc không nên luyến chấp vào 
một trong những thứ đó. Không có gì trong thế giới này 
có thể gọi là cái ngã thường còn. Trong ý nghĩa tối hậu, 
không có cái ngã trong tâm và thân. Và cho nên không có 
gì để ông ấy bám víu vào. 

Khi nghe được Pháp sâu xa này, một niềm an lạc và sung 
sướng lớn lao bao trùm ông Cấp Cô Độc. Và ông ta đã 
khóc. Thị Giả của Đức Phật, ngài A Nan có mặt lúc ấy 
tiến lại gần và hỏi Cấp Cô Độc tại sao ông khóc. “Có phải 
vì ông đã không chịu nổi cơn đau?“ “Không phải,” Cấp 
Cô Độc trả lời. Không phải là như thế. Mà đúng hơn là vì 
bài thuyết giảng của ngài Xá Lợi Phất quá đẹp đến nỗi đã 
làm cho ông xúc động sâu xa. “Trong đời tôi, tôi chưa bao 
giờ cảm xúc như thế. Cho nên đó là lý do tại sao tôi 
khóc,“ ông nói với ngài A Nan và Xá Lợi Phất. Những 
giọt nước mắt của ông không phải là nước mắt phiển não 
mà là những giọt nước mắt vui sướng - vưi sướng vì 
nghe và hiểu được Pháp sâu xa như thế. 


Ông Cấp Cô Độc hỏi tại sao Pháp như thế không được 
thường thuyết giảng cho các cư sĩ. Ngài Xá Lợi Phất trả 
lời vì người cư sĩ thường thấy khó lĩnh hội Pháp sâu xa 
như thế, họ đều bị luyến ái vào rất nhiều lạc thú sẵn có 
trong đời sống. Ông Cấp Cố Độc phản đối là có những 
người có thể hiểu và lĩnh hội Pháp sâu xa này, và những 
ai không được nghe sẽ bị thiệt thòi. Ông thúc giục ngài 
Xá Lợi Phất thường xuyên thuyết giảng về không luyến 
chấp cho những người khác như bài giảng mà ông vừa 
được thuyết giảng. 


94 


Ít lâu sau, ông Cấp Cô Độc chết. Vì lúc cuối cùng của ông 
rất an lạc và đã sống một cuộc đời lương hảo, theo lời 
Đức Phật, ông được tái sinh ở cung trời Đâu suất. Khi 
một người đã đạt được bậc thứ nhất của thánh quả (Tu- 
đà-hoàn) người ta tin rằng ông Cấp Cô Độc có thể, trong 
bảy kiếp, sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn và do đó sẽ giải thoát 
khỏi tái sinh. 

Cũng có những câu chuyện về những thầy tỳ kheo đắc 
quả A La Hán (giác ngộ hoàn toàn) trên giường lúc sắp 
chết. Cho nên những hành giả tu thiển ngày nay có thể 
hành thiền đến lúc cuối cùng, họ biết họ có thể thực hiện 
kiến thức tuệ giác, hiểu thấu về vô thường, khổ đau và vô 
ngã, và thậm chí đạt được thánh quả vào lúc chết. 


Một hành giả tu thiền có thể trải tâm từ, thương yêu thân 
ái. Cả đến lúc sắp chết, người ấy có thể trải những ý nghĩ 
thương yêu thân ái đến tất cả chúng sinh. “Nguyện cho 
tất cả chúng sinh đều hạnh phúc. Nguyện cho chúng sinh 
thoát khỏi tai họa và nguy hiểm. Nguyện tất cả chúng 
sinh thoát khỏi khổ đau tỉnh thân ... khổ đau thể chất ... 
Nguyện cho họ quan tâm lẫn nhau trong hạnh phúc.” 
Chết với những tư tưởng thương yêu cho tất cả chúng 
sinh là một cách chết cao thượng. Trong cuốn 
Visuddhimaga (Thanh ttính đạo), một carm nang hành 
thiển của Phật giáo, có nói rằng một người có thói quen 
trải tâm từ, sẽ chết rất an lạc, như thể là ngủ thiếp đi một 
cách dễ chịu. Và nếu người ấy không đạt được thánh quả 
A La Hán, và phải tái sinh thì cũng tái sinh vào cõi trời. 

Vâng, một người tu thiền không sợ chết. Người ấy có thể 
từ bỏ một cách thanh nhã thân và tâm vì biết rằng sống 
hay chết chỉ là hai mặt của một vấn đề, vì hiểu rằng trong 


95 


khi chúng ta còn sống chúng ta đang chết từng chập một, 
chết vào mỗi lúc qua đi, và bị tái sinh vào mỗi lúc mới 
đến. Các hiện tượng tinh thần và thể chất không ngừng 
sinh và diệt. Không có gì đứng nguyên dù chỉ một giây. 
Điều này cũng đã chứng minh được trong vật lý lượng tử 
nơi người ta thấy rằng các hạt hạ nguyên tử triệt tiêu 
năng lượng với mức 10 tới 22 lần chỉ trong một giây. Đức 
Phật cũng nói các hiện tượng tinh thần và thể chất không 
ngừng sinh ra và tan biến. Chừng nào mà chúng ta chưa 
loại bỏ được năng lượng nghiệp tái sinh bằng cách nhổ 
tận gốc rễ những ô nhiễm của tham sân và si, thì chúng ta 
vẫn tiếp tục phải tái sinh. Chết trong sự sống này chỉ là 
sự chấm dứt của tuổi thọ cho thân và tâm trong sự sống 
này. Nhưng ngay lúc mãn hạn của tâm vào lúc chết, 
không có khoảng cách nào, một tâm mới nảy sinh nhập 
vào một thân mới theo nghiệp hay những hành vi của 
chúng sinh ấy trong đời trước. Cho nên hành giả hiểu 
tâm lúc chết căn bản không khác gì tâm ở mọi lúc nên 
không sợ hãi. Người ấy chấp nhận cái chết trong chánh 
niệm và tự tại phù hợp với chỉ dẫn của Đức Phật. 


LÀM CHO BẦU KHÔNG KHÍ THANH THẢN 


Khi tạo bầu không khí thanh thản cho một người sắp 
chết, chúng ta phải biết sở thích của người đó, những gì 
thích, những gì không thích của người ấy. Thí dụ, người 
ấy thích hoa. Chúng ta nên có hoa trong phòng bệnh 
cạnh giường. Người ấy có thể thích chết trong căn phòng 
ấm cúng của mình, trong môi trường quen thuộc và 
thanh bình với mình. Cho nên nếu có thể người ấy thích 
chết ở nhà hơn là ở bệnh viện. Nhưng nếu không thể 


96 


được và cần để bệnh viện săn sóc, chúng ta nên cố gắng 
làm cho cảnh chung quanh trong bệnh viện càng riêng tư, 
ấm cúng và thanh bình càng tốt. Một phòng riêng thì tốt 
nhất, nhưng không phải tất cả mọi người có thể có đủ khả 
năng để trả tiền. Dù bất cứ ở chỗ nào, chúng ta cũng cố 
gắng làm cho bầu không khí càng thanh bình càng tốt. 

Có thể có một hình ảnh nhỏ của Đức Phật mà người ấy 
thích ngắm. Nếu như vậy, chúng ta có thể để bức hình 
bên cạnh hoa ở bên cạnh giường. Thái độ nghiêm trang 
thanh thản ở hình Đức Phật có thể làm cho an tâm. Nhìn 
vào bức hình này, ta nhớ đến trí tuệ và lời dạy của Đức 
Phật. Việc đó có thể cho nhiều an ủi và an lạc, nhất là 
những lúc cần thiết. Căn phòng phải được sạch sẽ và ấm 
cúng. Người sắp chết có thể thích cái giường của mình 
hướng về của sổ để có thể nhìn được cây cối có thể làm 
cho tâm an tịnh (Thí dụ, Đức Phật đã chọn cái chết trong 
thiên nhiên giữa hai cây sala đang nở hoa tại rừng Câu 
Thi Na). 


Nếu chẳng may người sắp chết mất bình tĩnh và lộ vẻ sợ 
hãi, lo âu hay đau đớn, thân nhân nên làm cho người ấy 
an tâm. Thí dụ như người thân có thể cầm tay người sắp 
chết trong tay hay vuốt nhẹ vào trán, nói năng ngọt ngào 
để người ấy an tâm. Người vợ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng 
người sắp chết về Pháp, sự cần thiết phải giữ tâm bình 
tĩnh và hành thiển. Bà ấy cũng có thể an tâm người sắp 
chết hãy đừng lo lắng gì về bà hay con cái, rằng đã có 
giáo lý của Đức Phật và sẽ sống nương nhờ vào giáo lý 
ấy. Bà ấy biết cách săn sóc cho mình và những đứa con. 
Bà cũng có thể nhắc người sắp chết là tài sản, người thân 
yêu và tâm và thân rốt cuộc cũng không phải là của 
chúng ta. Chỉ có những hành vi của chúng ta mới là tài 


97 


sản thực sự theo chúng ta. Bà cũng nhắc nhở ông ấy về 
cuộc đời lương thiện của ông, sự săn sóc của ông cho gia 
đình, và tất cả những hành động thiện mà ông đã làm. 
Nhớ như vậy và hiểu rõ Pháp, người ấy có thể trở thành 
mạnh mẽ. Người ấy có thể mỉm cười và thanh thản. Cái 
chết không còn làm cho người ấy sợ hãi. 


Đương nhiên những gì chúng ta đã nói chỉ là một thí dụ 
cho một diễn tiến có thể xảy ra. Đến lúc đó, không thể có 
kịch bản nào được sửa soạn cho việc này. Nhưng nếu ta 
hiểu Pháp ta có thể phản ứng Pháp theo trực giác và theo 
hoàn cảnh lúc ấy, nói và làm điều phải để giúp đỡ người 
ra đi một cách an bình. 

Vào thời Đức Phật, Nakulamata, vợ của Nakulapita chỉ 
làm như sau: Bà đã an tâm người chồng khi ông này sắp 
chết. Bà ta nói với chồng: “Anh thân yêu, đừng chết với 
bất cứ nuối tiếc nào hay luyến chấp bất cứ thứ gì. Giáo 
chủ của chúng ta, Đức Phật đã nói chết theo cách như vậy 
thật không khôn ngoan chút nào.” 


Hiểu tính chồng, bà tiếp tục: “Anh thân yêu, anh có thể 
nghĩ rằng khi anh đi rồi, em không thể nuôi nấng con cái 
và giữ gia đình êm ấm. Nhưng đừng nghĩ như vậy, em 
rất khéo tay về cuốn bông và chải len. Em có thể nuôi 
nấng con cái và giữ gia đình êm ấm. Cho nên, hãy thanh 
thản.” 

Và bà ta đã an tâm người chồng là bà sẽ giữ đức hạnh và 
tu tập Phật Pháp cho đến khi đạt được giác ngộ. Và nếu 
ai nghi ngờ việc này, hãy để cho họ đi hỏi Đức Phật là 
người mà bà ta chắc chắn là sẽ bày tỏ lòng tin tưởng ở nơi 
bà. Nghe thấy những lời bảo đảm như vậy, thay vì chết, 
Nakalapita cảm thấy khỏe hơn rất nhiều và đã khỏi bệnh! 


968 


Sau này, khi cặp vợ chồng thắm thiết này đến gặp Đức 
Phật, Đấng Thế Tôn đã nói với Nakulapita rằng 
Nakulapita đã rất may mắn có một người vợ như 
Nakulamata: “Ông thật hết sức may mắn có người vợ 
như Nakulamata đã hết sức thương yêu và từ bi với ông, 
bà đã mong muốn ông được hạnh phúc và có thể khuyên 
nhủ ông trong lúc cấp thiết.” 


Thân quyến cũng nên ủng hộ triệt để những gì có thể cho 
người sắp chết. Như đã nói trước đây họ không nên khóc 
vì khóc sẽ gây khó khăn cho người chết. Nhưng nếu họ 
thấy khó kìm hãm nổi mình thì hãy suy ngẫm về Pháp. 
Họ có thể suy ngẫm rằng cái chết không thể tách rời sự 
sống. Khi có sự sống ắt phải có cái chết. Đó là điều chúng 
ta phải chấp nhận một cách tế nhị. Ngoài ra khi thân đã 
hư hoại và bệnh nặng, thì thật là mừng để “thoát khỏi” 
nó. Nhận lấy một cuộc kiếp sống mới, người ấy sẽ khá 
hơn. Suy nghĩ một cách khôn ngoan, thân quyến có thể 
giành lại được sự tự tại và giúp đỡ người sắp chết ra đi 
xứng đáng và thanh thản. 


CHẬP TƯ TƯỞNG CUỐI CÙNG 


Chập tư tưởng cuối cùng hay lúc chết được cho là rất 
quan trọng. Nếu ta chết vì sợ hãi, giận dữ, tham lam hay 
bất cứ với trạng thái tinh thần bất thiện nào, thì tái sinh 
xấu sẽ nảy sinh. Nếu ta chết trong thanh thản, hiểu biết, 
với chánh niệm và trầm tĩnh, tái sinh tốt sẽ xảy ra. 
Thường thường nếu ta có một cuộc sống thiện thì chập tư 
tưởng cuối cùng đương nhiên sẽ là chập tư tưởng thiện. 
Những hành vi thiện ta đã làm có thể xuất hiện trước tuệ 
nhãn. Hay ta có thể có những ảo giác về định mênh sắp 


99 


tới, như nhìn thấy quang cảnh ngoạn mục ở cõi trời và 
những người rất đẹp. Trái lại nếu ta sống một cuộc đời tội 
lỗi thì những hành vi ác đã làm có thể xuất hiện trước 
mắt ta hay có những ảo giác về lửa địa ngục hay có thể 
nhìn thấy những điểm xấu khác. Trong đời sống tuy 
nhiên chúng ta không hắn là tốt hay cũng không hăn là 
xấu, có một sự pha trộn xấu và tốt trong chúng ta. Nhưng 
nếu xếp toàn bộ chúng ta là tốt thì chúng ta tin là sẽ có 
một tái sinh tốt. 

Nếu chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về sống và chết, 
chúng ta có thể chết với sự vững vàng và trầm tĩnh. 
Chúng ta có thể, như đã nói, hành thiền cho đến lúc cuối 
cùng, giữ vững chánh niệm và tự tại. Vì đã sống một cuộc 
đời thường là thiện và hơn nữa có thể giữ chánh niệm 
trong lúc trực diện với cái chết, chúng ta chắc chắn được 
bảo đảm một tái sinh tốt - lại là người tốt - hay chư 
thiên, một chúng sinh ở cõi trời. Cũng có hy vọng là 
chúng ta có thể nhanh chóng, dù bất cứ tái sinh nào đã 
xảy ra, chấm dứt luân hồi, vòng sinh tử, cho nên không 
còn phải tái sinh, chúng ta sẽ giành được an lạc của Niết 
Bàn. 


Đôi khi có câu hỏi sau đây: Cái gì sẽ xảy ra nếu không 
giữ được chánh niệm, nhất là khi người ấy không trải qua 
sự rèn luyện hành thiển nào? Chăng hạn nếu người ấy 
chết trong trường hợp hôn mê thì sao? Hoặc người ấy đột 
nhiên bị chết đột ngột trong một tai nạn xe cộ thì sao? 
Theo sự hiểu biết của tôi về kinh sách được dạy của Đức 
Phật, tôi có thể nói rằng nếu ai đã sống một cuộc đời 
lương thiện, thì những cơ may là chập tư tưởng tốt sẽ 


100 


xuất hiện vào lúc chết và một tái sinh tốt sẽ nảy sinh. 
Nghiệp của chúng ta là nơi nương tựa đích thực của 
chúng ta (nghiệp quả), cho nên theo tổng số sức nặng về 
những hành động thiện mà chúng ta đã làm sẽ dẫn 
chúng ta đến một tái sinh tốt. Đó là lý do tại sao chúng ta 
phải sống một cuộc đời thiện trong lúc còn sống, và 
không chờ đến lúc gần chết thì đã quá muộn. Nhưng vì 
trong đời sống chúng ta đã làm cả xấu lẫn tốt, có khả 
năng là chúng ta có thể vụng nhớ đến những hành vi xấu 
thay vì những hành vi tốt vào lúc chết. Cho nên giữ 
chánh niệm quan trọng hơn tất cả; chánh niệm giúp ích 
nhiều. Với chánh niệm, những tư tưởng xấu không thể 
thâm nhập tâm chúng ta và chúng ta có thể chết bình 
tĩnh, thanh thản. Chánh niệm là một đức tính tuyệt vời — 
có thể giúp chúng ta trong cả sống và chết - tại sao chúng 
ta không trau đồi và phát triển nó trong khi chúng ta còn 
sống? 


101 


Một tù kheo chuyên tâm chánh niệm 0ề cái chết thì lúc nào 
cũne siêng năng. Vị tù kheo ấy nhận thức được sự tan uỡ do 
tưởng của tất cả các loại đang trở thành (sự sống). Thắng được 
sự luuến ái uào đời sống, uị tù khéo ấy lên án tội lỗi. Vị ấÐ 
tránh tích trữ nhiêu. VỊ ấy không bợn chút tham lam nào uề 
dật dụng cẩn thiết. Nhận thức uề uô thường phát triển trong 
mình, theo sau là xuất hiện sự nhận thức uề khổ đau uà uô 
ngã. Trong khi chúng sinh không phát triển chánh niệm 0ề cái 
chết sẽ không tránh nổi sợ hãi, khủng khiếp, uà bối rối uào lúc 
chết như thể đột nhiên bị bắt bởi thú rừng, ma quủ, rắn, trộm 
cướp, hau kẻ siết người, thì uị tù kheo ấy không một chút sợ 
hãi, uà không bị rơi uào bất kỳ tình trạne nào như uậu. Và nếu 
0j ấy không đạt được sự bất tử, thì ít nhất oị ấ cũng đi uề một 
cối tái sinh tốt đẹp khi thân tan rã. 


- Thanh Tĩnh Đạo (Visuddhimaga) 


ko 


102 


SUY NGÃM VỀ CÁI CHẾT 


Khi sống, ' thỉnh thoảng suy ngẫm về cái chết là tốt. Thực 
ra suy ngẫm hàng ngày càng tốt. Đức Phật dặn chúng ta 
thường xuyên suy ngâm về cái chết vì có rất nhiều lợi lạc 
đạt được từ sự suy ngẫm này. 


Trước nhất chúng ta phải hiểu rõ rằng suy gẫm về cái 
chết không phải là chúng ta phải trở nên rầu rĩ, sợ hãi, 
không lành mạnh hay ngã lòng, hay cảm thấy như tự giết 
mình. Không, chắc chắn là không, chúng tôi muốn nói 
rằng chúng ta nên suy ngẫm về cái chết một cách khôn 
ngoan, có thể sống một cách khôn ngoan và từ bi hơn. 


Thí dụ, bất cứ lúc nào tôi bị khó chịu hay nản lòng, tôi 
phải (nếu tôi không quá vô tâm) suy ngẫm theo những 
hàng chữ sau đây: Đời sống ngắn ngủi, chảng bao lâu chúng 
ta đều sẽ chếi. Cho nên cãi nhau hay tranh giành có ích gì? 
Giận dữ có ích gì? Không có ý nghĩa chút nào cả. Tốt hơn 
là tôi giữ sự an lạc của tôi. Tranh cãi hay giận dữ không 
giải quyết được vấn đề. Nó chỉ gây ra thêm thù oán và 
bực mình. Nghĩ như vậy tôi có thể bình tĩnh lại, kiểm chế 
mình để khỏi bị kích động bởi những cảm nghĩ mạnh mẽ, 
và liên hệ với người khác một cách lịch sự và khéo léo 
hơn. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng, 
nhưng đôi khi (có lẽ là nhiều lần) tôi đã quên và bị kích 
thích của tài hùng biện và xúc cảm, nhưng khi tôi tự nhớ 
lại về sự ngắn ngủi của đời sống và cái vô nghĩa của nóng 
giận đùng đùng, tôi có thể bình tĩnh lại một chút và nói 
năng một cách lịch sự và thận trọng hơn. 


103 


Tương tự như thế, khi tôi bị đao động hay lo lắng về một 
việc gì đó, tôi sẽ nghĩ rằng tất cả những lo lắng và băn 
khoăn có ích gì. Cuộc đời cứ tuần tự vi tiến, cái chết chờ 
đợi mỗi người chúng ta. Không ai trong thế giới này có 
thể thoát chết. Tử thần là người thực thi bình đẳng vĩ đại, 
và là người san bằng chênh lệch trong xã hội. Cho nên, 
trong khi tôi còn sống, tốt hơn là phải sống tốt hết sức 
mình, và điều đó có nghĩa là sống theo Pháp, sống trong 
chánh niệm, từ lúc này đến lúc khác, từ ngày này đến 
ngày khác, chỉ làm những điều tốt nhất mà tôi có thể, cứ 
thế mỗi ngày. Suy nghĩ khôn ngoan như vậy, tôi có thể 
kiểm soát những lo lắng, sống nhẹ nhàng và sung sướng 
hơn. 


Hơn nữa, chúng ta có thể suy xét rằng có hay không lo 
lắng, tất cả chúng ta đều phải già và chết. Cho nên chúng 
ta có thể già mà không lo lắng! Làm điều đó sẽ là khôn 
khéo hơn. Không ai là người không đồng ý là chúng ta 
chắc chắn sẽ sung sướng hơn nếu sống không lo âu. Mặt 
khác, tất cả những lo âu làm tổn thọ, khiến cho chúng ta 
phát bệnh sớm và chết. Cũng bằng cách nghĩ này, chúng 
ta có thể kiểm soát lo lắng và sống một cuộc đời hạnh 
phúc hơn. Bởi vậy, suy nghĩ về cái chết một cách khéo léo 
khiến cho chúng ta rộng lượng và nhẫn nại hơn, tử tế và 
lịch sự hơn, cho cả chính chúng ta và người khác. 

Rồi chúng ta có thể trở nên ít bị ràng buộc vào của cải vật 
chất, ít tham lam. Vâng, khi chúng ta nhận thức sâu xa 
cái ngắn ngủi của cuộc đời, và không thành vấn đề chúng 
ta có thể có bao nhiêu nhưng chúng ta không thể mang 
theo chỉ một xu khi chết chúng ta sẽ trở nên ít keo kiệt 
hơn. Khi chúng ta rộng rãi một chút thì bắt đầu vui trong 
việc chia sẻ và cho đi, thương yêu và quan tâm. Lúc đó 


104 


chúng ta sẽ nhận thức ra rằng đời sống không chỉ là chỉ 
gom góp và tích trữ của cải. Chúng ta sẽ thích rộng lượng 
hơn, chia sẻ và mang niềm vui và hạnh phúc vào cuộc 
đời của những người khác. Mang niềm vưi và hạnh phúc 
cho người khác là làm cái cho đời sống có ý nghĩa và đẹp 
đẽ. Điều đó mới đáng kể. Tình thương yêu và từ bi nảy 
nở và thăng hoa trong chúng ta giống như hoa nở đẹp 
của cây. Chúng ta trở nên thành những người thực sự 
đẹp, đắm mình trong từ bi, đáp lại bằng tấm lòng không 
có bất cứ sự kỳ thị giống nòi, giáo phái, tôn giáo, địa vị xã 
hội v.v... Đời sống của chúng ta sẽ có một luồng sáng mới 
và chúng ta có thể nói chúng ta thực sự hạnh phúc và đầy 
tình người. Và khi cái chết đến, chúng ta không có gì nuối 
tiếc. Chúng ta có thể mỉm cười với cái chết một cách hạnh 
phúc và an bình. 


KHI BỔN TRÁI NÚI ĐỔ XUỐNG 


Đức Phật có lần nói dùng lối so sánh để gây ấn tượng cho 
chúng ta sự cần thiết sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ngài 
đặt câu hỏi này với vua Pasenadi: “Này Hoàng thượng, 
ngài làm gì khi ngài được biết bốn trái núi lớn, một từ 
hướng Bắc, một từ hướng Nam, một từ hướng Đông và 
một từ hướng Tây, đang tiến về hướng vương quốc của 
ngài, nghiền nát mọi vật sống và không có gì thoát khỏi?” 


Vua Pasenadi trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong một thảm 
họa lớn lao như vậy, sự hủy diệt đời sống con người quá 
lớn, và tái sinh làm người rất khó đạt được, tôi có thể làm 
gì để cứu vãn mà sống một cuộc đời ngay thẳng và làm 
những hành vi thiện?" Đức Phật đã làm cho vua hiểu vấn 
đề: "Thưa Hoàng thượng, Ta nói để ngài biết —- tuổi già và 


105 


cái chết đang lăn vào Ngài. Vì tuổi già và cái chết đang 
lăn vào ngài, ngài phải làm gì?” Vua trả lời rằng trong 
hoàn cảnh như thế tất cả việc cấp thiết là phải sống một 
cuộc đời lương thiện và thực hiện hành vi tốt. Nhà vua 
thừa nhận tất cả uy quyền, uy thế, của cải và lạc thú mà 
nhà vua hưởng như một hoàng đế, có thể khi đứng trước 
cái chết chỉ là con số không. 


Ví thế khi chúng ta suy nghĩ một cách khôn ngoan về cái 
chết, chúng ta sẽ nhận ra rằng của cải, uy quyền, uy tín 
và những lạc thú nhục dục không phải là mọi thứ. Chúng 
không thể bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. Nhiều 
người có chúng nhưng vẫn sống một cuộc đời sóng gió và 
bất hạnh. Một số người hối tiếc đã hành hạ, áp bức và 
làm hại người khác trong khi theo đuổi điên cuồng 
những tham vọng trần tục của họ. Sau khi đã tiến được 
tới đỉnh, họ thấy là thành quả rốt cuộc không phải là thỏa 
mãn mà thậm chí trống rỗng và vô nghĩa. Đôi khi họ ước 
ao phải chi họ đã có nhiều thì giờ hơn để sống với thân 
quyến và bạn bè và bộc lộ sự quan tâm và trìu mến hơn. 
Họ nuối tiếc đã lơ là với người thân yêu. Một số người đã 
đạt được mức đô khá thành công, đã thay đổi thái độ 
giữa chừng. Họ đã dành nhiều thì giờ hơn cho người 
thân, bạn bè và xã hội và sửa soạn vì điều thiện cao cả 
hơn, bỏ những tham vọng cao nhất để bằng lòng với cái ít 
hơn. 


Nếu chúng ta biết được một số người giàu có và thành 
công đã xáo trộn đời họ ra sao, chúng ta sẽ học được một 
bài học từ sự lầm lẫn của họ. Một hôm tôi đọc cuốn sách 
với tựa đề “Những người siàu nhất thế giới nhưng thua 
cuộc “.Tôi thấy đây là một cuốn sách giáo dục. Tựa đề 
hoàn toàn thích đáng. Họ là những người thua cuộc trong 


106 


đời sống, bất chấp của cải của họ. Vâng, tôi đã học được 
khá nhiều Phật Pháp trong cuốn sách đó, làm sao mà tiền 
bạc và thành công không bảo đảm hạnh phúc riêng cho 
họ. Họ đã không có hạnh phúc, cho dù có nhiều của cải 
và thành côn. Đọc để biết về những người giàu có và nổi 
tiếng như Howard Huges, Mario Lanza, Elvis Presley, 
Marylyn Monroe và Aristotle Onassis, đã sống và chết ra 
sao, tôi không khát khao được sống như họ. 


Những nhân vật đầy quyến rũ như Elvis và Monroe đã 
chết vì ma túy quá độ, sống qua câu châm ngôn: “Từ 
nghèo khổ đến giàu có, và từ giàu có đến rỗng không.” 
Tất cả của cải và thành công của họ không mang lại hạnh 
phúc mà họ tìm kiếm. Hạnh phúc vẫn tránh né họ. Họ có 
vẻ khá tệ héo hon vì nóng giận cao độ, phiền muộn, sợ 
hãi và trống rỗng. Lấy trường hợp của một người phụ nữ 
thừa kế một gia tài vô cùng to lớn, lấy chồng bẩy lần mà 
không tìm thấy hạnh phúc. Bà nói với người viết tiểu sử 
của bà: “Tôi thừa hưởng mọi thứ trừ tình yêu. Tôi lúc nào 
cũng tìm kiếm nó vì không biết nó là cái gì.“ Sáu cuộc 
hôn nhân đầu kết thúc bằng ly đị và cuộc hôn nhân cuối 
kết liễu bằng ly thân. Chung cuộc, mặc dù của cải lớn lao, 
người ta nói bà chỉ là một người đàn bà đau khổ dễ bị 
thương tổn bị ảnh hưởng bởi cô đơn. Bà chết vào năm 6ó 
tuổi với một vài người bạn bên giường mà không có 
người chồng nào đến thăm. Những chuyện bi thảm như 
vậy, tôi chắc chắn, có thể cũng tìm thấy ở phương Đông. 


Đương nhiên, đề cập đến những người khác, chúng tôi 
không có ý xem thường một cách tự cho là đúng. Nhưng 
chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng về việc 
có những giá trị thích đáng trong đời sống, hiểu bản chất 
của tình thương và từ bi thực sự. Chúng tôi cũng không 


107 


có ý lên án sự giàu có và thành công hay nói rằng bạn 
không nên phấn đấu vì chúng. Không, chúng tôi không 
nói như vậy. Chúng tôi hiểu rõ là chúng ta phải thực tế 
và hiện thực. Chúng tôi hiểu rằng nếu các bạn đang làm 
việc trên thế giới này thì lý đương nhiên bạn cố gắng hết 
mình để kiếm được càng nhiều của cải càng tốt. Sau hết, 
nếu bạn muốn làm điều thiện và giúp đỡ người khác, như 
xây dựng cơ sở từ thiện, bệnh viện và trung tâm hành 
thiền, và cúng dường thực phẩm cho các nhà sư và người 
nghèo túng, bạn cần phải có tiên. Cho nên chúng tôi 
không nói là bạn không nên cố gắng làm một cư sĩ để làm 
giàu cho chính bạn. Nhưng đương nhiên, trong việc kiếm 
của cải, bạn nên làm bằng phương tiện lương thiện, 
không làm hại người khác. 


Nói một cách khác, điều chúng tôi nhấn mạnh là sự đúng 
mức về luân lý. Chúng ta cần có những giá trị tính thần, 
nhận thức sâu sắc là hạnh phúc không phải là sự ham mê 
lạc thú mà là chia sẻ và quan tâm. Khi chúng ta có những 
giá trị đúng, chúng ta có thể sống có ý nghĩa và mang 
niềm vui và hạnh phúc đến tất cả những người ở trong 
môi trường đời sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu 
Pháp nhất là chân lý về vô thường, khổ đau và vô ngã, 
chúng ta không bám víu vào danh vọng hay lợi lạc. 
Chúng ta có thể sống khiêm nhường và từ bị, chia sẻ của 
cải và thành công, và tìm thấy niềm vui trong việc làm 
cho người khác hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta không 
hiểu thấu sâu xa về những gì cấu thành hạnh phúc - mà 
hạnh phúc thực sự đến từ cái tâm đã thoát khỏi tham, sân 
và si - rồi thì chúng ta không hiểu chúng ta có thể làm 
điều sai lầm, chúng ta nhất định bị chìm vào vũng bùn 
nhục dục đi đến sự kết liễu thống khổ. Cho nên điều 


108 


quan trọng là chúng ta hãy suy ngẫm cẩn thận về sự sống 
và cái chết, và lái vào đúng hướng, con đường thích hợp. 


Ý THỨC CẤP BÁCH 

Suy ngẫm về cái chết cũng có thể mang lại cái được gọi là 
Samoœa bằng tiếng Pali - một ý thức cấp bách có thể tiếp 
sức cho chúng ta làm tất cả các điều thiện mà chúng ta có 
thể làm được trước khi chết và đặc biệt là hành thiền để 
trải nghiệm được chân lý sâu xa hơn và sự hiểu biết. Đức 
Phật nói hầu hết mọi người tất tưởi vội vã ở bờ bên này; 
họ không tìm cách vượt sang bờ bên kia. Ý Đức Phật 
muốn nói chúng ta tất cả đều bị vướng mắc vào những 
mưu cầu khoái cảm trong những lạc thú trần tục của đời 
sống. Chúng ta không tìm cách vượt khỏi phàm trần - 
vượt qua sinh tử, để nếm rượu thần tiên của hạnh phúc 
bất tử, Niết Bàn bất tử. 

Niết Bàn là gì? Niết Bàn không thể mô tả được mà mỗi 
người phải trải nghiệm nó cho chính mình. Nhưng Đức 
Phật đã cố gắng đưa ra một số ý niệm về Niết Bàn là thế 
nào. Thí dụ, Ngài mô tả Niết Bàn là cái bất sinh, không 
nguồn gốc, không hình dáng, không điều kiện, bất tử, 
hạnh phúc cao nhất, an lạc to lớn nhất. Niết Bàn tượng 
trưng một trạng thái bất sinh bất diệt, không sinh hay tử. 
Nó được mô tả như ngọn gió thổi tắt những ngọn lửa của 
tham, sân và sỉ, sự chấm dứt của tâm và vật, sự dập tắt 
khổ đau (để đọc thêm về Niết Bàn, hãy đọc cuốn “Ơi the 
nature 0ƒ Nibbana “— Bản chất của Niết Bàn, tác giả là thiền 
sư Mahasi Sayadaw, Miến Điện). 


Một người đạt được trạng thái Niết Bàn, trạng thái này có 
thể thực hiện được trong quá trình thiền định, được gọi là 


109 


giác ngộ. Một người giác ngộ có thể là bậc A La Hán hay 
Đức Phật. Sự khác biệt giữa A La Hán và Đức Phật là A 
La Hán đạt giác ngộ bằng cách học tập từ một bậc giác 
ngộ khác trong khi Đức Phật đạt giác ngộ bởi chính mình. 


Người giác ngộ là người có thể trực diện với những nỗi 
thăng trầm của cuộc đời bằng cái tâm điểm đạm. Qua 
những thăng trầm, như thua và được, thành công và thất 
bại, khen và chê, đau đớn hay thích thú, nổi tiếng hay 
mang tiếng, người giác ngộ vẫn thanh thản và không lay 
chuyển. Họ tiếp tục lối sống ấy không phải là bị lừa dối 
hay không cảm thấy mà vì đã được giác ngộ và khôn 
ngoan; hiểu rõ bản chất thực sự của cuộc sống, bản chất 
của hiện tượng vật chất và tinh thần, bản chất vô thường, 
bất an cửa chúng và không có một hạt nhân hay cốt lõi 
nào có thể gọi là cái ngã trong ý nghĩa tối hậu. Nếu họ 
không tham đắm vào lạc thú, và thích đau đớn, không 
phải là họ không cảm thấy chúng. Họ cảm thấy chúng 
nhưng hiểu rõ bản chất thực sự của chúng nên họ không 
bị áp đảo bởi chúng. Họ có thể chấp nhận cả đau đớn lẫn 
lạc thú khi chúng tới bằng trí tuệ và trầm tĩnh. 


Cũng vậy đối với những hoàn cảnh trần thế khác như 
khen chê, thua được. Nếu họ được khen họ không kiêu 
căng hay tự cao tự đai. Họ không hãnh diện. Nếu họ bị 
chê, họ không buồn phiền hay ngã lòng. Điều ấy không 
thành vấn đề với họ. Họ vững vàng và không xao xuyến 
vì biết mình đã hành động đúng - không một vết nhơ 
của tham sân và si, động cơ thúc đẩy họ là thương yêu 
thân ái và từ bi. Họ cũng không có ý thích làm hại đến 
con kiến hay con muỗi. Lương tâm của họ trong sáng, 
tâm trí họ nhẹ nhàng và tự do. A La Hán sống kiếp sống 
cuối cùng trên trái đất và khi chết không bị tái sinh nữa. 


110 


A La Hán chấm dứt như một ngọn đèn, đạt 0rodha — sự 
chấm dứt. Người ấy đạt Parimibbana (vô dư Niết Bàn) - có 
nghĩa là người ấy đạt Niết Bàn tối hậu, sự chấm dứt tất cả 
cuộc sống, đạt được yếu tố an lạc tối thượng của Niết 
Bàn. Bởi vậy, A La Hán trong thời Đức Phật có câu sau: 


Tôi thích thú khôns phải trong sự sống 

Tôi thích thú khône phải trong cái chết 

Mù tôi chờ lúc ra đi của tôi trong chúnh tiệm 0à tự tại. 
Một bài kệ khác như sau: 


Vô thường là những thứ duyên hợp 

Có bản chất sinh ra uà mất đi 

Đã nảu sinh rồi phải chết äi 

Bình lặïng uà chấm dứt là hạnh phúc thực sự. 

Suy ngẫm về cái chết có thể giải thoát chúng ta khỏi sự 
kìm kẹp của cám dỗ nhục dục. Chúng ta sẽ không bị lừa 
đối bởi của cải vật chất mà hướng nguồn vui của chúng 
ta vào một cuộc đời đáng hài lòng và bổ ích vì sự phát 
triển trí tuệ và từ bi. Chúng ta được khuyến khích hành 
thiền hoặc, nếu chúng ta đã thực hành rồi, hãy tăng gấp 
đôi nỗ lực đạt mục tiêu tối hậu giải thoát khỏi tất cả khổ 
đau. 


SUY NGÃM DẪN ĐẾN HIỂU BIẾT VÀ CHẤP NHẬN 


Suy ngẫm thường xuyên về cái chết - về làm sao không 
thể tránh được và tài sản đích thực của ta là những hành 
vi - có thể khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời 
lương thiện đến mức khi chết chúng ta sẽ không sợ hãi cái 
chất. 


111 


Hơn nữa khi một người thân của chúng ta chết, không 
thể tránh khỏi là tất cả chúng ta đều phải chết, phiền 
muộn không làm đau đớn chúng ta khi chúng ta hiểu biết 
và chấp nhận. Đó không phải là vì chúng ta không động 
lòng hay vô tâm. Không, chúng ta có một con tim, một 
con tim dễ xúc cảm. Chúng ta có thể cảm động sâu xa 
nhưng chúng ta cũng biết bản chất của sự sống, và có thể 
chấp nhận cái chết đan dệt thành sự sống. 


Giải thích người trí chấp nhận cái chết ra sao, Đức Phật 
nói: “Thấy bản chất của thế giới, người trí không than 
van. Khóc lóc, rên rỉ sẽ chỉ dẫn đến khổ đau và đau đớn 
hơn. Nó không thể làm người chết trở lại. Người than 
khóc trở nên xanh xao và ốm yếu. Người ấy đã làm 
ngược với chính mình và sự than khóc của mình không 
đem lại gì cả.“ Đức Phật nói người khôn ngoan đã thực sự 
nắm vững bản chất của cuộc sống, đã “rút ra mũi lao 
phiền muộn và thất vọng.“ “Người ấy không có sự bám 
víu. Vì đã đạt được an lạc trong tâm, người ấy đã vượt 
qua tất cả phiền não. Người ấy được tự do.” 


Cho nên chúng ta nên suy ngẫm về những khía cạnh sâu 
xa hơn trong những lời dạy của Đức Phật để chúng ta có 
thể trực diện với cái chết không bị phiển não mà hiểu 
biết. Người ra đi cũng không muốn chúng ta mất tự chủ. 
Họ cũng không muốn chúng ta bị đau lòng mà hãy chấp 
nhận sự ra đi của họ một cách thoải mái. Vì đã tái sinh, 
họ đâu còn hiện diện để nhìn chúng ta khóc than. Khóc 
than và phiền muộn của chúng ta không giúp gì cho họ 
cả. Cho nên cái đó thật phù phiếm. Nếu chúng ta suy xét 
sâu xa hơn, chúng ta có thể thấy phiền não của chúng ta 
là do luyến chấp. Chúng ta không chịu nổi sự chia ly. 
Nhưng nếu chúng ta suy ngẫm sâu xa hơn, và trở nên 


112 


khôn ngoan hơn, chúng ta có thể chấp nhận cái không thể 
tránh được. Thay vì phiền não, chúng ta can đảm. Chúng 
ta có thể phản ứng một cách có nghĩa lý, giả thử quyết 
định sống một cuộc đời cao thượng và gương mẫu để 
tưởng niệm hay tưởng nhớ người thân. Một người khôn 
ngoan chắc chắn không muốn chúng ta than khóc cho 
người ấy. Trái lại người ấy muốn nói: “Nếu bạn thực sự 
muốn tưởng niệm hay tưởng nhớ đến tôi, xin hãy sống 
cuộc đời thiên, làm những hành vi thiện, hãy tử tế với 
đồng loại... Đó là tất cả những gì tôi đòi hỏi.” 

Khi Đức Phật sắp nhập diệt, người ta nói hoa trời và phấn 
hương gỗ đàn hương từ trên trời rải xuống khắp thân 
Ngài để vinh danh Ngài. Và nhạc trời cũng trỗi dậy. 
Nhưng Đức Phật cho thấy tất cả những thứ vinh danh 
Ngài như vậy không phải là điều Đức Phật muốn. 
“Không phải như vậy mà Như Lai được vinh danh đến 
tột độ,“ Ngài nói. “Nhưng này A Nan, ai tôn trọng Pháp, 
sống đúng Pháp, bước đúng con đường của Pháp, đó 
chính là cách để vinh danh Như Lai đến mức cao nhất. 
Cho nên này A Nan, các ngươi phải tự rèn luyện: Chúng 
ta phải tôn trọng Pháp, sống đúng Pháp, bước theo con 
đường của Pháp.” Và tuy chúng tôi đã nói trước đây, 
chúng tôi muốn nói lại lần nữa: - Lời dặn dò cuối cùng 
của Đức Phật là: “Vawadhama sankhara. Appammmadena 
samnpadetha — Tất cả những gì duyên hợp đều phải tan rả. 
Hãy nỗ lực tiếp tục (để giải thoát).” 


THAN VAN KHÔNG THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRO 
CỐT CỦA NGƯỜI CHẾT 


113 


Trong những kiếp trước, Đức Phật là một vị Bồ Tát (một 
vị Phật sẽ thành), cũng không biểu lộ ưu phiền trước cái 
chết của những người thân. Đức Phật có thể bằng tâm 
linh nhớ lại những tiền kiếp của Ngài, và được biết rằng 
có một kiếp Ngài là một nông dân, ngài không buồn rầu 
khi mất một đứa con trai duy nhất. Trái lại, Ngài suy 
ngẫm: “Cái gì phải tan rã sẽ tan rã và cái gì phải chết sẽ 
chết. Tất cả đời sống chỉ là tạm bợ và phải chết.” Khi một 
người Bà La Môn hỏi tại sao Ngài không khóc, phải 
chăng Ngài có trái tim sắt đá, Ngài không cảm động vì 
đứa con của Ngài? Vị Bồ Tát trả lời rằng Ngài rất quí đứa 
con của Ngài, nhưng ưu sầu không thể mang đứa con trở 
lại được. “Không có than van nào có thể tác động đến tro 
cốt của người chết. Làm sao tôi phải phiển não? Nó đi 
theo con đường mà nó phải đi.” 


Trong một kiếp khác Ngài không khóc trước cái chết của 
người anh và đã bị buộc tội là vô tâm, Ngài trả lời những 
người đó không hiểu tám hoàn cảnh trần thế mà tất cả 
chúng sinh phải đối diện, tức là: Được và thua, hạnh 
phúc và bất hạnh, khen và chê, nổi tiếng và bị mang 
tiếng. “Vì ông không hiểu tám hoàn cảnh trần thế, nên 
rên rỉ, khóc than. Tất cả mọi thứ hiện hữu chỉ là tạm bợ 
và cuối cùng phải chấm dứt. Nếu ông không hiểu điều 
này và vì cái vô minh của ông cho nên ông khóc và than 
van, tại sao tôi phải theo ông than khóc?” 

Trong một kiếp khác nữa, vị Bồ Tát không khóc trước cái 
chết của người vợ trẻ và đẹp. Trái lại, Ngài suy ngẫm: 
“Cái gì có bản chất tan rã thì phải tan rã. Tất cả những gì 
hiện hữu đều vô thường,“ và ngồi xuống một cái ghế gần 
đấy, Ngài dùng cơm như thường lệ, cho thấy khả năng 
tuyệt vời lúc nào cũng sống trong chánh niệm. Những 


114 


người tụ tập chung quanh Ngài hết sức ngạc nhiên và hỏi 
làm sao Ngài có thể giữ bình tĩnh vào lúc như thế này. 
Phải chăng Ngài không yêu vợ Ngài, một người rất đẹp 
đến nỗi kể cả những người không biết bà cũng không 
cầm được nước mắt? Vị Bồ Tát trả lời bằng bài kệ: 

Vì sao tôi phải nhỏ lệ uới em 

Smtrmlllabhasimti xinh đẹp kia ơi? 

Em äi uề cối chết 

Từ naụ ta mất em. 


Vĩ sao chàng trai yếu đuối than 0uan 
Những eì đối uới hắn chỉ là 0a trượn? 
Hắn cũng hít uào hơi thở tử 0ong 

Bị tước äi từng giờ bởi cái chết. 


Lúc hắn đứng, hắn ngồi, 
đi lại hau nghỉ ngơi 
Trong cái nháu mắt, 
Cấi chết xảu tới neaụ. 


Đời sống tôi cho là thứ không uững chắc 
Mất bạn bè là chuyên khône tránh được 
Hãu trân quý tất cả những sì còn sống 
Buổn phiển em cũng chẳng sống lại đâu. 
(Lược dịch ý) 


Những chuyện rất ngạc nhiên như vậy về sự tự chủ của 
Bồ Tát rất đáng kính sợ. Nó cũng dạy chúng ta phải suy 
ngẫm kỹ và sâu xa về giáo lý để hiểu rõ chân lý của vô 
thường và chấp nhận sự thật về cái chết. Có lẽ khi chúng 
ta đau khổ vì mất người thân, chúng ta sẽ suy ngẫm như 
vị Bồ Tát này và giữ được sự điểm tĩnh. 


115 


CÁI CHẾT KHÔNG CÓ GÌ XA LẠ VỚI CHÚNG TA 


Một cách suy ngẫm khác về cái chết để khắc phục được 
sợ hãi cái chết, là coi cái chết không có gì xa lạ với chúng 
ta. Nổi trôi đằng đẫng trong luân hồi, vòng sinh tử bất 
tận, Đức Phật nói chúng ta đã chết đi và tái sinh nhiều 
lần không kể xiết - quá nhiều đến nỗi nếu chúng ta gom 
tất cả xương khô lại cùng nhau, thì mỗi đống xương đó có 
thể cao hơn quả núi cao nhất! Cũng vậy, Đức Phật nói 
nước mắt chảy trong luân hồi vì mất người thân nhiều 
hơn nước của bốn đại dương. 


Đúng, Đức Phật nói, chúng ta đã đau khổ đủ nhiều, để 
hoàn toàn mỏi mệt về đời sống, hãy tìm kiếm con đường 
để ra khỏi cái mê cung khổ đau, con đường để đi đến 
Niết Bàn bất diệt. Nhưng không may, chúng ta ít trí nhớ 
nên không nhớ được kiếp nào trong quá khứ. Làm sao 
mà đôi khi chúng ta không thể nhớ nổi những gì chúng ta 
đã làm ngày hôm qua! Cho nên chúng ta cứ tiếp tục sống 
một cách tự mãn, không có ý thức khẩn cấp gì để trau dồi 
trí tuệ để giải thoát chúng ta khỏi khổ đau. Tuy nhiên 
trong thời Đức Phật, có nhiều thây tỳ kheo, kể cả Đức 
Phật đã có thể nhớ lại được tiền kiếp của mình. Ở thời 
nay cũng có những chuyện của những người có khả năng 
kỳ lạ nhớ lại tiền kiếp của họ. Francis Story và tiến sĩ lan 
Stevenson đã viết những cuốn sách, đưa ra tài liệu về một 
số những trường hợp này. 


Khi chúng ta suy ngẫm về tái sinh chúng ta lợi trên hai 
phương diện: 

1. Tóm lại chúng ta có thể coi cái chết không có gì xa lạ 
với chúng ta. Chúng ta đã gặp nó nhiều lần trước đây. 


116 


Cho nên chúng ta không cần đối đầu nó bằng sợ hãi. 
Chúng ta có thể coi nó chỉ là một chuyển tiếp, sự thay đổi 
từ cuộc sống này đến một cuộc sống khác. 


2. Chúng ta sẽ có động cơ tìm cách ra khỏi luân hồi, vòng 
sinh tử. Chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý của Đức Phật 
sâu xa hơn. Chúng ta có thể phấn đấu mạnh hơn nữa và 
thực hành những lời dạy của Đức Phật, để phát triển lòng 
vị tha, đạo đức và thiển định. 


CÁI CHẾT NHẤT THỜI 

Trong một đường lối khác nhìn cái chết là cái mà ta trải 
nghiệm hết lần này đến lần khác. Vì trong ý nghĩa tuyệt 
đối, sinh và diệt liên tiếp xảy ra. Theo Đức Phật, thức lúc 
nào cũng sinh ra và chết đi. Khi thức này tan rã thì lập 
tức thức khác nảy sinh và cứ thế tiếp diễn, vô tận, cho 
đến khi và trừ phi chúng ta thực hiện được Niết Bàn tối 
hậu. Những hiện tượng về thân thể cũng sinh diệt không 
ngừng. Cho nên cái mà chúng ta có chỉ là sự sinh diệt 
không ngừng của các hiện tượng thể chất và tinh thân. Ở 
một mức độ nào đó hồ như sinh và tái sinh luôn luôn xảy 
ra. Trong tiếng Pali, nó được gọi là khanika-rmnaranamm — cái 
chết nhất thời. Trong cuốn Thanh Tịnh Đạo, nó được nói 
đến như sau: 


"Theo tuuệt đối, chúng sinh chỉ có một thời gian sống rất ngắn 
ngủi, đời sống chỉ tiếp tục chừng nào mà thức còn. Giống như 
cái bánh xe, dà chạu hau ngừng luôn luôn dựa uào một điểm 
trên chu 0i của nó, dà uậu đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài 
trone lúc thức còn. Chừng nào trà lúc nàu chấm dứt, thì 
chúng sinh cũng chấm dứt. Vì người ta nói rằng: “Chúng sinh 
thuộc uề chập quá khứ của thức đã tổn tại, nhưne không tổn 


117 


tại trong hiện tại, oà cũng chẳng tổn tại trong tương lai. 
Chúng sinh thuộc uề chập tương lai không tổn tại, cũng chẳng 
tổn tại trone hiện tại, nhưng nó sẽ tổn tại trong tương lai. 
Chứng sinh thuộc uề chập hiện tại đã không tổn tại, nó chỉ tổn 
tại trong hiện tại, nhưng nó sẽ khône tổn tại trong tương lai." 
(Hòa thượng Nụanatikola chuyển ngữ, trone cuốn Tự Điển 
Phật giáo.) 


Trong phạm vi này, chúng sinh chỉ là thuật ngữ qui ước. 
Phân tích đến cùng, nó chỉ là một chuỗi thức sinh ra và 
chết đi. Thức này chết đi thì thức kia nảy sinh - tất cả là 
như thế. Và chúng ta gọi tiến trình tiếp tục này là một 
chúng sinh. Nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối, không có 
chúng sinh - không có sự thay đổi của linh hồn hay tâm, 
mà chỉ có một chuỗi thức sinh ra và chết đi, thức này tạo 
điều kiện cho sự sinh ra của thức kia. 


Hơn nữa cái chết thông thường mà chúng ta trải qua vào 
lúc chấm dứt của tuổi thọ không chỉ là cái chết tối hậu. 
Một thức khác tức khắc sinh ra nhưng trong một thân 
mới hay cảnh giới mới theo tái sinh mà ta đi vào. Chỉ khi 
ta đã loại bỏ được những dấu vết tinh thân của tham, sân 
và si, thì mới không có tái sinh. Suy ngẫm như vậy, 
chúng ta cũng có thể đánh giá đúng bản chất của vô 
thường, khổ đau và vô ngã. Và chúng ta có thể vượt qua 
cái sống và chết dễ dàng. 


VẤN ĐỂ ĐÁNG SUY NGHĨ 


Mỗi lần bạn nhìn vào tờ báo và gặp mục lời cáo phó hay 
những thông báo về cái chết, bạn có suy nghĩ về cái chết 
không? Bạn có dừng lại và suy ngẫm sự thật về cái chết 
của chính bạn không? Bất cứ lúc nào cái chết đến với 


118 


những người khác, chúng ta không cảm thấy nhiều về 
việc đó. Người chết có thể là người xa lạ với chúng ta. 
Khổ đau không phải là của chúng ta, ngoài ra chúng ta 
đã trở nên hoàn toàn tê liệt trước những chuyện về cái 
chết - chúng được đăng trên báo hàng ngày. Đọc tin 
người ta bị giết ra sao, nhất là trong chiến tranh,sự sống 
dường như rẻ mạt. Dường như không có sự tôn trọng gì 
đối với sự sống. Nhưng khi cái chết đánh vào người thân 
của chúng ta, chúng ta chịu đựng ra sao? Và khi chúng ta 
trực diện cái chết của chính chúng ta, chúng ta có sợ chết 
điếng không? Vâng, mặc dù chúng ta biết chết và các 
thảm kịch xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng chúng ta 
sững sờ kinh ngạc và không thể chấp nhận nó khi nó thực 
sự xảy ra cho chúng ta. 


Khi chúng ta đọc “mục tưởng nhớ“ trong báo chí, chúng 
ta có thể thấy tuy một người đã chết mấy năm qua rồi, 
nhưng người thân vẫn còn khổ vì đau đớn bởi chia ly như 
thể nó mới giáng xuống ngày hôm qua. Đôi khi trong 
những thông điệp, người hôn phối hay thân nhân công 
khai bày tỏ buồn phiển mà họ vẫn còn cảm thấy và nước 
mắt vẫn nhỏ xuống bởi người thân. Chúng ta hiểu đó là 
tình người cảm thấy như vậy. Nhưng Đức Phật dạy 
chúng ta rằng con người chúng ta có thể tự tiếp thu bằng 
trí tuệ và sức mạnh để chấp nhận sự mất mát và chịu 
đựng một cách kiên cường. Không phải là Đức Phật 
muốn chúng ta vô tâm mà Ngài muốn chúng ta có trí tuệ 
để chấp nhận sự mất mát và hiểu biết sự phù phiếm của 
phiền não. Nhất định Ngài không muốn chúng ta héo 
hon vì phiền não, trở nên gầy gò và yếu đuối, mất tất cả 
lợi ích trong đời. Đặc biệt những người Phật tử nên hiểu 


119 


điều này và do đó chấp nhận sự mất mát một cách kiên 
cường. 


Nếu người Phật tử cần thiết đưa ra thông điệp với lời cáo 
phó hay để tưởng nhớ trên báo, tại sao không để những 
lời Pháp như: Vô thường là tất cả mọi thứ duyên hợp. Hãấu 
phấn đấu không mệt mỏi để đạt Niết Bàn uô 0i; hay suy 
ngẫm một cách có ý nghĩa về cái chết: Giống như hạt sương 
trên neon cỏ chẳng mất chố uào lúc mặt trời mọc sẽ biến trấf 
0à không tiếp tục tổn tại được lâu; giống như uậu đời sống của 
con ieười giống như hạt sương rơi rất ngắn ngủi uà phù dụ. Tì 
nên hiểu điểu nàu tmmột cách khôn ngoan, hãu làm những hành 
0i thiện uà sống một cuộc đời đạo đức, không ai có thể thoát 
chết. 

Hay nếu ta muốn có tính cách riêng tư, sao không để một 
thông điệp như sau: “Anh thân yêu, nếu anh có thể biết 
được, anh sẽ hài lòng biết rằng con cái lớn lên rất tốt đẹp. 
Em đã dạy kỹ chúng về Pháp, quý trọng những giá trị 
quý báu của tình thương yêu và lòng tốt, trí tuệ và hiểu 
biết. Em cũng dạy kỹ chúng đừng bắt chước bạo lực và 
tham lam thường thấy qua truyền thông như truyền hình 
và phim ảnh. Kết quả, chúng rất hòa nhã và thân thương 
với mọi người. Về phân em, em vẫn giữ giới và hành 
thiền. Em đang thực hành chánh niệm hàng ngày và ẩn 
tu một hay hai lần một năm. Em rất an lạc và phát triển 
trong Pháp. Em cố gắng không phiền não, vì anh và em 
đã hiểu một chút điều Phật dạy - đó là phiền não thật 
phù phiếm: Nó không có ích gì. Và em biết anh cũng 
chắng muốn em phiển não, mà là sống một cuộc đời 
thiên và gương mẫu. 


120 


“Tuy nhiên có những lúc, em phải công nhận, khi em cảm 
thấy đau đớn, khi em thấy nhớ anh kinh khủng, nhất là 
khi nghĩ đến những lúc vưi cùng nhau, hạnh phúc mà 
chúng ta cùng chia sẻ, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt sáng 
ngời của anh, cách anh cười và chòng ghẹo. Vâng, khi em 
lạc vào trong cái nhớ nhung quá khứ ấy, em phải công 
nhận em cảm thấy nước mắt muốn trào ra. Nhưng anh 
thân thương, em có thể tự kiềm chế được. Em có thể có 
chánh niệm. Em có thể quan sát cái đau đớn và chấp 
nhận nó. Em có thể quan sát tư tưởng và tâm trạng em. 
Em có thể suy ngẫm giáo lý của Đức Phật và hiểu sự phù 
phiếm của phiền não. Em có thể hạnh phúc và trông vào 
các phước báu - ít nhất chúng ta đã có những giờ phút 
hạnh phúc bên nhau và bây giờ chúng ta có con cái để 
sống vì chúng. Em hiểu sự đau đớn đến từ sự luyến chấp 
và thiếu sự hiểu biết sâu xa về bản chất của tất cả cuộc 
sống. Cám ơn Đức Phật đã dạy chúng ta về chánh niệm, 
dạy chúng ta sống trong hiện tại, phải luôn luôn hạnh 
phúc, trông mong vào phước báu, tắm mình trong hạnh 
phúc của một cuộc đời đã sống lương thiện. 

“Vậy thì, em biết lời nhắn nhủ này đã dài rồi. Em cũng 
biết rằng anh không ở đâu đây để nghe. Nhưng nó làm 
cho em cảm thấy dễ chịu được bày tỏ theo cách này. Em 
cám ơn anh về hạnh phúc mà anh đã cho em, và em dành 
tất cả những hành vi thiện mà em đã làm, và đời sống 
thiện mà nay em đã cố gắng sống, tất cả em dành cho kỷ 
niệm ngọt ngào và thân thương của anh. Em cũng chúc 
anh, dù tái sinh tốt thế nào, cầu nguyện anh hãy tiếp tục 
tu tập Pháp cho đến khi anh đạt được Niết Bàn, sự chấm 
dứt tất cả khổ đau, v.v... và v.v...” 


121 


Thừa nhận đây là một một thông điệp khá dài mà tôi đã 
hơi say mê một chút. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh 
nơi đây là chủ đề của thông điệp, một chủ đề về hiểu biết 
và chấp nhận. Đó chỉ là đưa ra ý niệm về lời nhắn nhủ 
cách diễn đạt Phật giáo. Nó có thể được rút ngắn lại và 
viết đơn giản hơn. Hay ngoại trừ mục đích giáo dục của 
nó (có nghĩa dạy dỗ), lời nhắn nhủ có thể là không cần 
thiết. Những cảm nghĩ như vậy có tính cách cá nhân và 
có thể được giữ riêng tư. Khi ta hiểu thấu Pháp, ta có thể 
tiếp tục sống một cuộc đời thiện và mãn nguyện. 


® 


122 


MỘT THẾ GIỚI KHÁC THƯỜNG 


Đọc báo và tạp chí có thể cho chúng ta nhiều cái đáng suy 
ngẫm. Bên cạnh những cáo phó, có những chuyện ác liệt 
nhắc tới khổ đau trên khắp thế giới, dẫu cho chúng ta có 
thể chết lặng đi vì nó. Có những vụ giết người, trộm 
cướp, hiếp dâm và chiến tranh, những vụ xung đột tôn 
giáo, sắc tộc, xã hội và chính trị, ô nhiễm, bệnh tật, chết 
đói, nghèo túng, tra tấn, áp bức, khủng bố, tai nạn, tự tử 
và những thiên tai như động đất, hỏa hoạn, lụt lội và bão 
tố. Quả là một bản liệt kê dài và đáng buồn cứ tiếp tục. 
Đồng thời bên cạnh những tin tức có những bức tranh và 
quảng cáo trình bày những người hạnh phúc đang hưởng 
thụ cuộc sống như thể không quan tâm gì đến thế giới. 
Họ cười và chụp hình đằng sau các xe sang trọng, những 
lâu đài đồ xộ, những căn phòng khách sạn lộng lẫy, 
những chai rượu, thuốc lá, nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang 
phục trình bày quyến rũ, và đồ trang sức lộng lẫy. Họ 
đắm mình trong những tiệc tùng, cuộc thi sắc đẹp và biểu 
diễn thời trang với những người kiểu mẫu đẹp và sành 
điệu diễu hành trên lối đi của bục trình diễn. Sự tương 
phản đặc biệt thật mỉa mai, khi bạn nhìn thấy một cuộc 
biểu diễn thời trang lớn bên cạnh một bức tranh não lòng 
của những trẻ em Phi châu đáng thương chỉ còn da bọc 
xương gần chết đói. 


Người ta nói chúng ta là người văn minh ghê tởm bạo lực 
và sự gây đau đớn điên rồ cho người khác. Tuy nhiên 
chúng ta có những trận đấu tranh tài vô địch quyền Anh 
của hai võ sĩ khỏe mạnh, vì món tiền lớn, cố hết sức giã 
vào đầu nhau giữa những tiếng la hét tán thưởng rầm rộ 


123 


của người xem, không phải là không giống thời dã mãn 
của người La Mã khi những đấu sĩ đánh nhau với sư tử 
hay với nhau để giải trí cho những khán giả khát máu. 
Chúng ta có những người đấu bò, điên lên, hành hạ và 
giết con bò chỉ để mua vưi. Và mọi người, hay ít nhất 
những khán giả đông nghẹt tại đấu trường, dường như 
nghĩ rằng đó cũng là trò vui. 


Hút thuốc và uống rượu đã gây thiệt hại rất lớn cho sức 
khỏe của con người, tuy nhiên các hãng thuốc lá và làm 
rượu vẫn cứ cung cấp bằng mọi cách, thậm chí thông qua 
các võ đài thể thao, những sản phẩm chết người của họ. 
Hút thuốc được mô tả một cách lố bịch là “gặp gỡ sự dịu 
hiển” và uống rượu ngang bằng với thành công và uy tín 
giữa nhiều việc khác! Cái gọi là các nước phát triển bán 
hạ giá thuốc lá và những sản phẩm có hại khác cho các 
nước thuôc thế giới thứ ba, trong khi kiềm chế sự tiêu thụ 
các sản phẩm ấy trong dân chúng của họ. Trong sự tham 
lam quá quắt của cải của họ, các hãng xưởng sẵn sàng 
làm bất cứ cái gì, dường như không có một chút băn 
khoăn nào về tất cả những gì họ nói hay làm trong việc 
cung cấp các sản phẩm như vậy. Các phương tiện truyền 
thông đại chúng như báo chí và tạp chí, chấp nhận và 
phát hành quảng cáo vì tham lam số tiền lớn mà họ mang 
đến, không thể tự tha trách nhiệm của mình. Họ có nhân 
quyền cơ bản để thi hành lương tâm xã hội bằng cách từ 
chối những quảng cáo có hại nhưng họ chọn cách không 
làm thế. 


Nhìn vào một tạp chí hàng không bóng loáng, bức ảnh 
ông chủ tịch già một hãng bia ở Thái Lan đã khiến tôi lưu 
ý. Mặc Âu phục và với mớ tóc hoa râm, ông ta hãnh diện 
trình bày, trong phòng họp sang trọng của ông, một dẫy 


124 


chai bia sản xuất bởi hãng của ông. Ngay đàng sau ông là 
một cái bàn thờ với hình ảnh Đức Phật chiếu sáng lấp 
lánh. Ta có thể nhìn thấy bàn thờ đã được bày ở giữa 
phòng một cách rất ấn tượng. Vì chúng ta đều biết Đức 
Phật dạy về sự cấm rượu, giới thứ năm mà tất cả người 
Phật tử tán thành nói rằng: “Tôi nguyện giữ giới không 
uống rượu hay dùng ma túy, vì nó là nguyên nhân làm 
mất sự lưu tâm.” Cho nên người giữ giới khó có thể thỏa 
hiệp với sự sản xuất và phân phối rượu hàng loạt, được 
coi như một cách sống sai lầm trong Đạo Phật, với hình 
ảnh của Đức Phật, được trình bày một cách trang trọng 
trong phòng. 


Sulak Sivaraksa, một nhà hoạt động và phê bình xã hội 
Thái, viết trong cuốn sách của ông, S%eeds oƒ Pence - 
Những hạt giống của Hòa Bình”: “Sự thật đáng buôn là 
Thái Lan có khoảng 250,000 nhà sư nhưng gái mãi dâm 
nhiều gấp đôi. Điều này phát ngôn cho một hệ thống 
không hữu hiệu và phải thẩm xét lại từ cội nguồn. Nếu 
chúng ta có thể quay về nguồn gốc tốt đẹp của truyền 
thống Á châu, chúng ta có thể tạo ra một kiểu sống lành 
mạnh và hữu hiệu.” Kể ra hai thí dụ sau cùng, chúng tôi 
không có ý chỉ trích Thái Lan, mà chỉ là nhấn mạnh vào 
cái dị thường. Thật ra, dị thường hiện hữu ở khắp nơi. 
Giống như ở Thái Lan, những việc đó cũng thấy ở các 
nước Phật giáo Miến Điện, Sri Lankha, xứ sở của chúng 
tôi và ở bất kỳ một xứ nào khác. Không ai có độc quyền. 

Vâng, chúng ta có thể tiếp tục đài dài với bản liệt kê 
những mâu thuẫn trên thế giới mà chúng ta sống, chúng 
ta tin chỉ điều này cũng đủ để thấy vấn để. Vâng, phải 
chăng hồ như chúng ta không phải là một xã hội có một 
trạng thái tâm lý bị chia rẽ hay loạn tinh thần? giống như 


125 


một bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Chúng ta biết cái gì là bất 
thiện, tuy nhiên chúng ta tha thứ và thậm chí còn khuyến 
khích sự tăng trưởng của nó. Rõ ràng, dù muốn dù không 
chúng ta bị vương mắc vào đấy, và chúng ta lao vào theo 
ngọn thủy triều. Được lập trình và bị tác động bởi những 
người có thế lực trong phương diện truyền thông quảng 
cáo đại chúng, chúng ta đáp ứng điều khiển và thông 
điệp của họ. Mua cái này, mua cái kia. Ăn cái này, ăn cái 
nọ. Mặc cái này, mặc cái kia. Làm cái này, đừng làm cái 
đó. Cái này thô kệch và cái đó có tính chất đàn bà. Cái 
này đúng mốt và cái kia không. Đây là lối sống tuyệt vời; 
đó là xã hội giàu sang đi đây đi đó bằng máy bay phản 
lực, một thế giới vui nhộn và tiêu khiển tuyệt vời. 

Xin thứ lỗi cho tôi nếu tôi có vẻ giống một người chỉ trích, 
một trò thể thao xấu, một nhà sư giận dữ đứng trên bục 
diễn giả ngoài trời cao giọng tuyên bố rằng ngày tận thế 
gần kể và đe dọa một xã hội suy đồi bằng lửa địa ngục. 
Nhưng bạn có thể đồng ý với tôi rằng có lẽ đó không phải 
là một ý kiến xấu, nếu thỉnh thoảng, chúng ta lùi lại một 
phút và nhìn vào tình hình thế giới, trạng thái tâm chúng 
ta và tình trạng cuộc đời chúng ta. Một số trí tuệ có thể 
nẩy sinh từ sự suy ngẫm đó. Chúng ta có thể đánh giá lại 
lập trường của chúng ta và hướng đi mà chúng ta muốn 
theo. Chúng ta theo đám đông hay chúng ta bỏ hàng 
ngũ? Và giả dụ tôi xin mượn một vần thơ của Robert 
Frost: Hai con đường rế ra hai tieả trong rừng râm 0à tôi — tôi 
đi con đường ít người qua lại. Và việc đó đã làm cho sự thể 
thay đổi hoàn toàn. Vâng, khi hai con đường rẽ hai ngả 
trong đường đời, bạn chọn đi con đường nào? Con đường 
ít người đi - con đường của chánh niệm và trí tuệ, con 


126 


đường của tình thương và từ bi? Xin hãy nghĩ về việc 
này, vì nó có thể tạo nên sự khác biệt quan trọng. 


ko 


Ni đất uà nước 

Lửa 0uà gió không tìm được duuên hợp, 
Dòng thủ triều đang tắt dân 

Vòne luân hổi khône cờn xoáu tít nữa 
Tâm 0à uật sẽ gừng không cờn eì lại nữa 


- Đức Phật 


127 


MỘT NỤ CƯỜI NGỌT NGÀO NHẤT 


Khi chúng ta đã đi đến phần cuối cùng trong việc bàn 
luận về Thương Yêu và Cái Chết, tôi phải nói rõ ràng tôi 
không chút nào tự nhận là chuyên gia về sự sống, tình 
thương yêu hay cái chết. Nhưng tôi cố gắng chia sẻ một 
số suy nghĩ về vấn đề này với quý vị, những suy nghĩ về 
cách sống và chết bằng tình thương yêu và hiểu biết trên 
đường đời. Chính là đề tài tôi đã đưa ra, và tôi còn tiếp 
tục đưa ra, nhiều suy nghĩ về nó. Chính đề tài mà tôi tin 
rằng sẽ đem lợi ích cho tất cả chúng ta - vấn đề sự sống, 
tình thương yêu và cái chết. Đương nhiên tôi không tự 
nhận là khôn ngoan và tôi biết tôi cũng có nhiều nhược 
điểm. Đúng là giống như người có ý định tốt đấy nhưng 
vẫn còn vụng về trên đường đời. Tôi cũng vụng về và 
vấp ngã trên đường đời. Nhưng mỗi lần tôi tự đứng lên, 
phủi bụi đi, cố gắng không than van hay khóc lóc, một 
lần nữa hướng mắt về đỉnh núi cao tít trên bầu trời, và 
tiếp tục với cuộc hành trình của sự sống. 


Tôi hy vọng rằng một số suy nghĩ tôi chia sẻ nơi đây có 
thể giúp ích một phần nào cho quý vị, chúng có thể soi 
sáng chút ít cho con đường của quý vị. Nếu chúng có thể 
cho quý vị một chút gợi ý và quyết tâm sống và chết bằng 
tình thương yêu và hiểu biết nhiều hơn, thì tôi sẽ rất sung 
sướng. Nếu chăng may, những phần trong bài có thể làm 
mếch lòng quý vị trên bất cứ mặt nào, tôi cũng xin quý vị 
lượng thứ cho. Là con người, chúng ta có thể chỉ cố gắng 
- để phục vụ và chia sẻ. Chúng ta có ý định tốt, và cái 
nhỏ nhoi mà chúng ta có thể, bất chấp những hạn chế, 
tìm cách đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn, đó là một 


128 


điều hạnh phúc. Bất cứ lúc nào tôi nhìn lại, nó cũng cho 
tôi một niềm vui và an ủi khi biết rằng ít nhất tôi đã cố 
gắng làm nhiều mặc dù nó chỉ có thể là một chút thôi. 

Và khi tôi chết, có lẽ tôi có thể nói với Thần Chết: “Này 
Thân Chế, bâu siờ ngươi cứ thử làm đi, uì ta đã sống 0à 
thương yêu, 0uà ta đã làm được chút gì cho đổng loại của ta.” 
Và trước khi tôi lăng lặng lẻn vào đêm tối, bạn có thể 
nhìn thấy vết tích mờ nhạt của một nụ cười trên môi tôi. 
lôi sẽ trÍm cười. 

Một mụ cười neot ngào nhất lúc nàu 

Bạn sẽ thất 

Tôi ra đi rất an bình 

0ào đêm tối. 

Bạn có thểtmỉm cười 

Với tôi không? 

Và nói — 

Chào Thần Chếi 

lạm biệt cuộc đời. 


œ-f# s& 


129 


(Bìa sau) 


CHÀO THÂN CHẾT, TẠM BIỆT CUỘC ĐỜI 

Khi cái chết đến, vì nó phải đến, bạn làm thế nào để đối 
đầu với nó? Bạn có thể cười, nụ cười ngọt ngào nhất lúc 
đó và nói: “Chào mi, Thẩhn Chết. Tạm biệt cuộc đời ”? 

Vâng, bạn có thể gặp thần chết không chút sợ hãi mà còn 
can đảm và hiếu biết không? Bạn có thể chào nó như bạn 
gặp lại một người bạn xa nhau từ lâu, như thể một người 
nào đó gọi bạn đã lâu rồi và bây giờ bạn nhìn thấy, từ nơi 
xa đến? Rốt cuộc, chết không xa lạ gì với chúng ta; chúng 
ta đã sống và chết nhiều lần không kể siết, gặp hết tái 
sinh này đến tái sinh khác, sống đi sống lại trong luân 
hồi, cái vòng bất tận của tử và sinh. Vâng, cái chết, chúng 
ta có thể nói, chỉ là sự thay đổi của sự tốn tại, chỉ là tiếp 
tục chuyển động một lần nữa. 


Cuốn sách này nhìn vào sống và chết từ khung cảnh Phật 
giáo - làm sao chúng ta có thể sống đẹp và chết đẹp, làm 
sao chúng ta có thể làm đẹp đời sống bằng những giá trị 
đẹp của tình yêu thương, trí tuệ và từ bi, những thứ đó 
dẫn ta đến một chung cuộc đẹp, một cái chết đẹp. 


Tác giả, một nhà sư ở Malaysia, đưa ra cách giải quyết và 
thái độ Phật giáo với giá trị chung và phổ quát trước 
những câu hỏi muôn thuở về đời sống. Sư hy vọng 
những lời của sư có thể cho quý độc giả một số gợi ý về 
sự sống, tình thương yêu và cái chết. 


ko 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadanatmn dhamtmnadanam JinalH 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 








CHÀO THÂN CHẾT, TẠM BIỆT CUỘC ĐỜI 


Khi cái chết đến, vì nó phải đến, bạn làm thế nào để đối đầu với 
nó? Bạn có thể cười, nụ cười ngọt ngào nhất lúc đó và nói: “Chờo 
mi, Thần Chết, tạm biệt cuộc đời”? 


Vâng, bạn có thể gặp thần chết không chút sợ hãi mà còn can 
đảm và hiểu biết không? Bạn có thể chào nó như bạn gặp lại một 
người bạn xa nhau từ lâu, như thể một người nào đó gọi bạn đã 
lâu rồi và bây giờ bạn nhìn thấy, từ nơi xa đến? Rốt cuộc, chết 
không xa lạ gì với chúng ta; chúng ta đã sống và chết nhiều lần 
không kể xiết, gặp hết tái sinh này đến tái sinh khác, sống đi sống 
lại trong luân hồi, cái vòng bất tận của tử và sinh. Vâng, cái chết, 
chúng ta có thể nói, chỉ là sự thay đổi của sự tốn tại, chỉ là tiếp 
tục chuyển động một lần nữa. 


Cuốn sách này nhìn vào sống và chết từ khung cảnh Phật giáo - 
làm sao chúng ta có thể sống đẹp và chết đẹp, làm sao chúng ta 
có thể làm đẹp đời sống bằng những giá trị đẹp của tình yêu 
thương, trí tuệ và từ bi, những thứ đó dẫn ta đến một chung 
cuộc đẹp, một cái chết đẹp. 


Tác giả, một nhà sư ở Malaysia, đưa ra cách giải quyết và thái 
độ Phật giáo với giá trị chung và phổ quát trước những câu hỏi 
muôn thuở về đời sống. Sư hy vọng những lời của sư có thể giúp 
cho quý độc giả một số gợi ý về sự sống, tình thương yêu và cái 
[AT 


